Ỷ 
| 


GOPN | Ặ: ị 
BỤI VÀNG 


Trưởng dưỡng Pháp trong cuộc sống hš 


Sayadaw U TejJa = = 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
--THERAVADA-- 


GÓP NHẬT BỤI VÀNG 


Trưởng dưỡng Pháp trong cuộc sống 


hằng ngày 


COLLECTTNG GOLD DUST 
Nurturing the Dhamma in Daily Living 


1E U Hư 


NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma- 
Sambuddhassa 


Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài, 
Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri 


Bạn phải chơi, 
chơi với chúnh niệm 
và với tâm. 
Khi đó, trò chơi sẽ trở nên rất thú vị. 
Hãy sử dụng kiến thức 
và trí thông mỉnh của bạn. 
Nếu coi hành thiền là một trách nhiệm 
thì nó sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi. 
Hãy tạo ra thế giới của bạn. 


Đây là trò chơi có tên Làm chủ Tâm. 


MỤC LỤC 
Lời tri ân 
Độc giả thân mến 
Về ngôn ngữ 
Lời sám hối 
Điều lưu ý từ Thầy 
Chánh niệm là một sự Thay đổi Lối sống 
Thiền trong mọi lúc 
Duy trì định tâm 
Củng cố năng lượng cho tâm 
Chúng ta đạt được tiến bộ bằng cách nào? 
Trạch pháp là một phần của việc thực hành 
Lên võ đài 


“Pháp bảo hộ trì người trì Pháp” 


Quan sát kỹ hơn 


Sự đa dạng của ham muốn 
Mong muốn mọi thứ phải ổn 
Tại sao có tâm sân? 

Từ không tới một triệu 


Tâm sĩ 


13 
14 
23 
25 
27 
¬*. 
53 
s9 
63 
64 
ó7 
73 
75 
78 
78 
81 
82 
84 
86 


Tâm phóng dật 
Vượt qua chướng ngại 
Suy ngẫm. Học hỏi. Tỉnh tắn. 
Chú ý tới kỹ năng và chánh tỉnh tấn 
Cách đối diện với những khó khăn 
Đừng buông chánh niệm 
Rà soát những øì đã diễn ra 
Ngày lại ngày 
Làm những øì nên làm 
Nhân và duyên 
Giữ quan hệ với người khác một cách khôn khéo 
Nói chánh niệm 
“Nhìn” khác với “thấy” 
Tiến trình ăn 
Tiến trình suy nghĩ 
Lạc trong suy nghĩ 
Kí ức và lên kế hoạch 
Chánh niệm khi đang làm việc 
Khi tâm nói “Như vậy là không công bằng” 
Lừa dối lẫn nhau 


Cảm thấy như bị lợi dụng 


87 

39 

94 

97 

99 
103 
105 
108 
110 
111 
115 
l1ó 
là 
ly 
128 
lội 
đạo 
134 
136 
137 
137 


Tự phán xét 

Định kiến 

Cho đi thể hiện ở nhiều cách khác nhau 

Trải nghiệm khác nhau, phản ứng khác nhau 
Cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn 

Sử dụng trí tuệ 

Tự mình giải quyết vấn đề 

Tạo nên một cộng đồng Dhamma/Pháp 
Tiếp tục hành thiền 

Chuỗi nhân quả 

Vun bồi tuệ giác 

Chánh niệm không quá sức 

Tích lũy đà, góp nhặt bụi vàng 


Phụ lục: Tóm lược về Chánh niệm 


139 
140 
141 
142 
148 
150 
I) 
154 
159 
159 
lóI 
163 
1óS 
170 


Sayadaw U Tejaniya | 8 


Lờ”i trí ân 


ôi xin được bày tỏ 

lòng tri ân đặc biệt 

tới người thây của 
mình - cố Đại trưởng lão 
Thiên sư Shwe Oo Min 
Sayadaw Bhaddanta Kosalla 
Mahäthera - người đã chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp cũng 
như thái độ đúng đắn để 
phát triển tâm linh và thực 
hành thiền. 


Tôi cũng muốn bày tỏ sự trọng thị của mình tới tất 
cả các thiên sinh. Những câu hỏi và những vấn đề của 
họ một lần nữa đã truyền cảm hứng cho nhiều kiến giải 
trong cuốn sách này. Tôi thực sự hy vọng cuốn sách sẽ 
giúp các thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm cũng 
như đào sâu thêm pháp hành của họ. 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã góp 
phần vào việc hoàn thành cuốn sách này. 


Sayadaw U Tejaniya 


1 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Độc giả thân mến 


hông mất nhiều thời gian để một thiền sinh 
(hành giả) chưa từng biết tới Sayadaw U Tejaniya 
có thể nhận ra phong cách hài hước trong những 
lời dạy của Ngài. Dù là quan sát xung quanh hay đề cập 
tới môi trường tâm, Sayadaw hay “Thầy” - cách các đệ 
tử hay trìu mến gọi Ngài - luôn có cách truyền đạt hóm 


hỉnh mà sâu sắc. 


Trong khi lối truyền thụ có thể mang chút hài hước 
thì Sayadaw lại vô cùng nghiêm túc khi đề cập đến các 
chủ đề thuộc về Pháp. Sử dụng chính những trải nghiệm 
của mình để hướng dẫn và dần dần điều chỉnh cách giảng 
giải, Sayadaw khuyến khích các hành giả luôn kiên nhẫn, 
khám phá và tìm hiểu sâu hơn nữa về Pháp. Ngài dẫn 
dắt các học trò bằng những so sánh súc tích trong kinh 
doanh và thường mô tả chính những trải nghiệm thiên 
tập của mình khi còn đang phải quản lý công việc kinh 
doanh cho gia đình và trước khi chính thức thọ tỳ kheo 
năm 1996. 


Sayadaw là người ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng 


những lời dạy của Đức Phật vào trong các hoạt động 


Sayadaw U Tejaniya | f8 


thường ngày tại thiền viện, tại nhà hay nơi làm việc. Khi 
các đệ tử lâu năm của Ngài tới Trung tâm thiền Shwe 
Oo Min Dhamma Sukha Tawya ở Yangon, Myanmar, một 
trong những câu hỏi đầu tiên của Ngài thường là về việc 
thực hành của họ. Một số người có thể trả lời chi tiết 
trong khi những người khác đáp lại một cách ngượng 
ngùng rằng họ quay lại trường thiền để tái khởi động 


việc thực hành đang đi xuống. 


Sayadaw thường khuyến khích các thiên sinh tiếp 
tục vun bồi sự tinh tấn và trí tuệ của chính họ sau khóa 
thiền. Để hỗ trợ việc thực hành sau khóa, một số khóa 
thiên của Sayadaw yêu cầu người tham gia thực hành 
chánh niệm về các hoạt động thường nhật, dù ở nhà hay 
công sở, và quay lại trao đổi về những trải nghiệm, khám 
phá của họ vào buổi tối và vào các buổi Hỏi - Đáp cuối 
tuần. Một số khóa thiền khác có kết hợp các thời đàm 


luận với chánh niệm xuyên suốt cả ngày. 


Thiền trong cuộc sống hằng ngày nghĩa là gây dựng 
những kĩ năng thiền thông qua sự nỗ lực bền bỉ và đặt 
câu hỏi đúng. Có nghĩa là, đặt câu hỏi phù hợp vào thời 
điểm phù hợp để kích thích sự tò mò bên trong, từ đó 
khám phá sâu hơn. Sayadaw sách tấn chúng ta: câu trả 


lời sẽ tới khi có câu hỏi phù hợp miễn là chúng ta áp 


16 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


dụng chánh kiến và chánh tinh tấn vào việc hành thiền. 
Khi thiền có đà, chánh niệm sẽ trở nên tự nhiên hơn; 


những việc phải làm sẽ ít đi và sự hay biết sẽ nhiều hơn. 


Cuốn sách này được biên soạn như là một sợi dây kết 
nối tới câu hỏi Tiếp theo là gì? Mỗi chúng ta đều có trải 
nghiệm riêng của mình về một cái tâm lăng xăng dần trở 
nên an tĩnh sau vài ngày tham gia khóa thiền, tạo được 
đà trong một hoặc hai tuần và cuối cùng chỉ để “vỡ vụn” 
khi quay lại đời sống thường nhật. Chúng ta dễ thất niệm 
khi không có mặt của Sayadaw và môi trường có tính hỗ 
trợ của trường thiền. Thậm chí, khi có những chuyến 
đi từ Trung tâm thiền Shwe Oo Min về làng hay thành 
phố, các thiền sinh thường trình Pháp với Ngài rằng có 
quá nhiều đối tượng ở ngoài kia! Trong trường hợp đó, 
Sayadaw thường đáp lời là chỉ có sáu cửa giác quan và 
sự hay biết chỉ liên quan đến những gì sinh khởi tại sáu 
cửa giác quan, cho dù ở bên trong hay bên ngoài khóa 
thiên. Sayadaw đưa ra lưu ý trong một khóa thiên gần 
đây tại California rằng hầu hết chúng ta đều gặp gỡ một 
số lượng người hữu hạn trong cuộc sống hằng ngày và 
quanh quấn với những người đó, và Ngài chỉ ra rằng nếu 
quan sát phản ứng của ta với những người khác bằng 


chánh kiến, chúng ta có thể học được cách tự giải quyết 


Sayadaw U Tejaniya | TĨ 


những thách thức này. Hầu hết chúng ta không quan sát 


và thường không quan sát với chánh kiến. 


Chúng tôi hy vọng rằng, những lời chỉ dạy của 
Sayadaw sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta tiếp tục 
thực hành và vun bồi chánh niệm trong đời sống mộtcách 
nhiệt tâm, chân thành và nghiêm túc như Ngài căn dặn. 
Khi biên soạn những trang sách này, chúng tôi hỏi chính 
mình: Đâu là vấn đề đáng chú ý nhất đối với việc thực 
hành trong đời sống hằng ngày? Chuyện gì có thể xảy ra 
trong cuộc sống thường ngày mà khi ở khóa thiền chúng 
ta không kinh nghiệm được nhiều như vậy? Những câu 
chuyện nào từ chính các trải nghiệm của Sayadaw có 
thể giải quyết được những khó khăn của việc thực hành 
trong cuộc sống thường nhật? Để có được một số câu 
trả lời, chúng tôi đã tìm kiếm và biên tập những bản ghi 
âm từ nhiều khóa thiền gần đây của Ngài tại nước ngoài. 
Sayadaw chỉ dạy thông qua các buổi hướng dẫn thiền và 
các buổi Hỏi - Đáp xuất phát từ những câu hỏi của thiên 
sinh, tuy nhiên, chúng tôi đã soạn thảo cuốn sách này 
theo chủ đề để độc giả có thể sử dụng trong cuộc sống 


hằng ngày. 


Chúng ta làm gì khi khóa thiên kết thúc? “Chánh 


niệm là một sự Thay đổi Lối sống” là nội dung mở đầu 


18 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


của cuốn sách này trong khi “Tóm lược về Chánh niệm” 
khép lại nội dung cuốn sách trong phần Phụ lục. Những 
chương đầu tiên đề cập đến tam độc tham, sân và sĩ trong 
khi những chương tiếp theo khai thác sâu về các chủ đề 
cụ thể hơn phục vụ cho việc thực hành trong cuộc sống 
hằng ngày, đó là thực hành ở mọi lúc, mọi nơi không 
phải trên đệm thiên, cho dù chúng ta cũng có thể đang 
duy trì việc ngồi thiền hằng ngày! Có vẻ mâu thuẫn khi 
các nội dung về vun bồi tâm thiện, trạch pháp và không- 
làm-gì-cả đều có mặt trong cuốn sách này, nhưng thực ra 
mỗi nội dung đó lại đáp ứng những nhu cầu khác nhau ở 
những thời điểm khác nhau trong quá trình hành thiên 
của chúng ta, cho dù chỉ trong khoảng vài phút hoặc 
vài tháng. 

Dường như chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho 
việc biên tập, và chúng tôi đã làm việc trên bản thảo này 
đến vài năm song song với quá trình sống hằng ngày và 
hiểu một cách thấu đáo khi cuộc sống diễn ra trước mắt. 
Chúng tôi đã cố gắng bám vào giới hạn số trang cho cuốn 
sách dùng hằng ngày này, tuy nhiên, chúng tôi cứ tiếp 
tục chỉnh sửa mãi! Nếu đây là cuốn sách đầu tiên bạn 
từng đọc về những lời dạy của Sayadaw U Tejaniya thì 


chúng tôi xin phép giới thiệu: 


Sayadaw U Tejaniya | f8 


- Cuốn Dont look down on the Defilements (Đừng 
coi thường phiền não), cuốn sách đưa ra giới thiệu ngắn 


gọn và hài hước về thái độ đúng trong hành thiền; 


- Cuốn Dhamma Everywhere: Welcoming Each 
Moment with Awareness + Wisdom (Pháp ở khắp mọi nơi: 
Chào đón mỗi khoảnh khắc với Chánh niệm + Trí tuệ) 


giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn, và 


- Cuốn Awareness Alone is Not Enough (Chỉ mỗi 
Chánh niệm thì không đủ) qua đó bạn có thể tìm thấy 


nội dung Hỏi - Đáp từ các khóa thiên khác nhau. 


Tất cả các cuốn sách này đều được phát tặng miễn phí. 
Bạn có thể tải bản mềm từ trang www.ashintejaniya.org 
hoặc thỉnh bản cứng thông qua tổ chức Wisdom Streams 
tại Bắc Mỹ, địa chỉ website: www.wisdomstreams.org. Đối 
với các bạn muốn nghe Pháp, xin mời truy cập băng ghi 


âm khóa thiền của Sayadaw tại www.dharmaseed.org. 


Còn cuốn When Awareness Becomes Natural: A Guide 
to Cultivating Mindfulness in Everyday Liƒe (Khi chánh 
niệm trở nên tự nhiên: Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh 
niệm trong đời sống hằng ngày) là một ấn bản có thu phí, 
có thể tiếp cận thông qua Nhà xuất bản Shambhala và các 


nguồn khác. Chúng tôi hết sức trân trọng những đóng 


20 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


góp dù nhỏ của các bạn để có thể ấn tống cuốn sách này 
trên toàn thể giới trong tương lai, vui lòng liên hệ với 


chúng tôi qua địa chỉ info@wisdomstreams.org. 


Khi thực hành Pháp trong cuộc sống hằng ngày, 
chúng tôi đã gặt hái được lợi ích từ những lời dạy của 
Đức Phật. Lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi xin được 
kính dâng lên Sayadaw - người đã bền bỉ thắp sáng con 
đường chánh niệm + trí tuệ và dạy chúng tôi thái độ đúng 
trong việc hành thiên. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh 
có được lợi ích từ sự cống hiến của những người đã góp 
sức cho cuốn sách này: Ma Thet (Moushumin Ghosh) - 
người đã dịch thuật tận tâm, không biết mệt mỏi trong 
khóa thiền và kể lại một cách cẩn thận câu chuyện của 
Sayadaw trong phần “A Note from the Teacher” (Điều 
lưu ý từ Thây) cùng tất cả các đạo hữu đã gửi bản ghi 
âm và những người đã không nề hà từ khi các bản thảo 
còn trong trạng thái thô sơ nhất. Xin chân thành cảm 
ơn Sheng Bin Chiu, SaJjama Sajama, TJ, Jim Noyes, Tom 
Aust, Ashin Sunanda, Steve Armstrong, Douglas McGiIIl, 
Martin Kaminer, Nancy Zan, Margaret Smith, Heidi Che, 
Chan Lai Fun, Tifany Taalman và Jie Zeng vì đã rất kiên 
nhẫn và cẩn trọng trong việc rà soát tài liệu khi tham gia 


cùng chúng tôi ở những giai đoạn khác nhau. Cuối cùng, 


Sayadaw U Tejaniya | 2Í 


chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các đạo hữu khắp 
nơi trên thế giới, những người sẽ đem cuốn sách này vào 
đời sống bằng cách hùn phước ấn tống, dàn trang, in ấn 


và phát tặng, trong đó có Chan Lai Fun và Hor Tuck Loon. 


Mong rằng quý độc giả cũng được hưởng lợi từ dự 
án này như chính chúng tôi. Chúng tôi xin nhận trách 
nhiệm nếu có bất kì sai sót nào trong việc chép lại bản ghi 
âm hay biên tập và sẽ cổ gắng hết mình để sửa chữa bất kì 
nội dung nào nhằm hoàn thiện hơn những ấn bản trong 
tương lai. Các ý kiến đóng góp của quý vị vui lòng gửi tới 
địa chỉ info@wisdomstreams.org, người nhận: Laura. 

Cuối cùng, cuốn sách này không thể bao hàm trọn 
vẹn mọi khía cạnh và không nhằm mục đích thay thế cho 
những lời hướng dẫn dành cho cá nhân của Sayadaw 
hay thay thế cho việc khám phá sâu hơn của chính bạn 
về Pháp. Chúc quý vị may mắn trong những nỗ lực 


của mình! 


Cuốn sách này xin dành tặng tất cả các chúng sinh 


trong vũ trụ này. © 
Với rất nhiều tâm từ, 
Tony Reardon, 


Laura Zan 


- 4 ƒ/ \ 


# : Ệ. 


Sayadaw U Tejaniya | 28 


Về ngôn ngữ 


húng tôi cổ gắng trong phạm vi giới hạn của 
ngôn ngữ để mô tả quá trình quan sát rõ ràng mà 
đôi khi khó có thể định rõ bằng lời. Do đó, một 
số quy luật ngữ pháp có thể bị bẻ cong một chút. Ví dụ, 
khái niệm “tâm đang hay biết” thay vì “tâm biết” được sử 
dụng trong những trường hợp mà dường như phù hợp 
hơn khi mô tả cái gì đó đang diễn ra. Các từ sau được 
sử dụng hoán đổi cho nhau: theo dõi, hay biết, quan sát, 
chánh niệm, ghi nhận, nhận biết và chú ý. Bạn cũng có 


¬..- 


thể thấy từ “thiền sinh” được sử dụng thường xuyên, đây 
là sự đề cập của Sayadaw tới một người thực hành thiền. 
“Pháp” với chữ “P” viết hoa đề cập tới những lời dạy của 
Đức Phật và Pháp hành, trong khi “pháp” với chữ “p” viết 
thường đề cập tới các hiện tượng tự nhiên, quy luật tự 


nhiên hay đối tượng. 


Chúng tôi đã cố gắng duy trì cách diễn đạt của 
Sayadaw ở mức tối đa. Cụm từ “chánh niệm + trí tuệ) 
đầu tiên được Sayadaw dùng nhưng sau đó đã được sử 
dụng một cách rộng rãi trước khi cuốn sách Dhamma 


Everywhere (Pháp ở khắp mọi nơi) ra đời, nhấn mạnh 


24 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


rằng trong thiền Vipassana (Minh sát), chỉ có chánh niệm 
thì chưa đủ. Sayadaw luôn xác quyết rằng thầy của Ngài, 
cố Đại Trưởng lão Thiền sư Shwe Oo Min luôn đề cập tới 


chánh niệm với nghĩa đã bao hàm cả trí tuệ trong đó. 


Chúng tôi cũng sử dụng từ “họ” ở số ít như là một 


danh từ trung lập chỉ giới tính khi có thể. 


Các từ tiếng Pali và tiếng Anh được sử dụng xuyên 
suốt cuốn sách này mặc dù chúng tôi đã hạn chế sử dụng 
tiếng Pali để giúp cuốn sách tiếp cận được với nhiêu 


người nhất. 


Sayadaw U Tejaniya | 28 


Lò” sảm hối 


Kính thưa Quy sư và toàn thể đạo hữu! 


Nhóm Phật tử chúng con, với lòng yêu kính Phật 
Pháp và nhận thấy những lời dạy của Thiên sư U Tejaniya 
rất hữu ích cho những người đã, đang và sẽ thực hành 


thiền, nên đã cùng nhau dịch và hiệu đính cuốn sách này. 


Do hạn chế trong hiểu biết về Pháp học cũng như 
trải nghiệm thiền tập, chúng con không thể tránh khỏi 
những sai sót trong quá trình chuyển ngữ. Những sai sót 
này là do lỗi của chúng con và hoàn toàn không phản ánh 
quyển sách hoàn hảo của Ngài Thiên sư. 

Chúng con kính mong nhận được sự chỉ dạy, 
góp ý của Quý sư và Quý đạo hữu để lần xuất bản sau 
được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 
thiengiuadoithuong@gmail.com 

Chúng con kính chúc Quý sư và Quý đạo hữu sức 


khỏe, an vui và tấn hóa trên con đường tu tập! 


Nhóm Biên dịch Thiền Giữa Đời Thường 


26 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Sayadaw U Tejaniya | 2T 


Điều lưu ý từ Thầy 


Z7 ây giờ bạn có thể đã hoàn thành một khóa thiền 


chính thức nhưng hãy nhớ rằng pháp là tất cả 


“S mọi thứ, nên nó ở khắp mọi nơi, mọi thời điểm. 
Đừng quên điều đó. Bạn có thể duy trì và tiếp tục thực 
hành tại nhà. Thực hành Pháp bao gồm toàn bộ sự thực 
hành về chánh tư duy (một phân cơ bản của chánh kiến), 
chánh ngữ và chánh nghiệp. Thực hành Pháp bắt đầu 
bằng thay đổi tư duy mà nếu chúng ta có thể làm được 
điều đó thì cuối cùng sẽ dẫn tới sự thay đổi lối sống. Đây 
là điều thực sự đáng để nỗ lực. Chánh tinh tấn mang lại 
kết quả tốt đẹp khi các điều kiện đủ được thỏa mãn. Đức 
Phật nói “Pháp bảo hộ trì người trì pháp.” Trì Pháp đơn 
giản là thực hành Pháp. Sau một khoảng thời gian nhất 
định, Pháp sẽ cuốn bạn theo con sóng của nó. Vì vậy, hãy 
tiếp tục cố gắng. 

Thế nào là pháp? Pháp là tất cả mọi thứ: tất cả những 
gì thuộc về tự nhiên, nhân và quả của nó; cái tâm đang 
thiên (cụ thể là các phẩm chất niệm, tấn, định, tín và tuệ); 


tất cả những øì có thể quan sát trong thiền (các cảm giác, 


28 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sáu đối tượng của giác quan trong đó ý là một đối tượng 
của giác quan, các trải nghiệm, các sự việc, các suy nghĩ, 
các cảm thọ dễ chịu, khó chịu và trung tính) và cũng là 
điêu chúng ta có thể hoặc không thể ghi nhận một cách 
có chủ ý. Tất cả những nội dung này là một phần kinh 
nghiệm của chúng ta. Thông qua hành thiền, chúng ta 
nuôi dưỡng những phẩm chất gồm niệm, tấn, định, tín 
và tuệ. 

Những phẩm chất này khi lớn mạnh được gọi là 
năng lực (bala) và những năng lực này bảo vệ chúng ta, 
chăm sóc chúng ta, mang lại cho chúng ta những kết 
quả tốt. Chừng nào còn thực hành, chúng ta còn sở hữu 
những phẩm chất của niệm (ghi nhớ điêu gì là thiện), 
tấn, tuệ, tín và định. Sau nhiều năm tham gia khóa thiên 
với thầy của mình, cổ Đại Trưởng lão Thiên sư Shwe Oo 
Min (“Sayadawgyi”), tôi đã phát triển được những năng 
lực này, tuy nhiên, tôi đã không sử dụng chúng trong 
cuộc sống và không thực hành chúng ngoại trừ trong 
thời gian của khóa thiền. Tôi phải toàn tâm toàn ý dành 
thời gian cho việc thực hành rồi mới hiểu được câu 
“Dhammam saranam gacchãmi: I go to the Dhamma for 
refuge” (Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp) 
thực sự nghĩa là gì và thế nào là thực sự quy y Pháp. 


Sayadaw U Tejaniya | 28 


Khoảng 13 tuổi tôi bắt đầu hành thiên. Tôi hành theo 
kĩ thuật đòi hỏi hơi thở phải mạnh mẽ, theo nhịp và tôi 
nghiện đeo đuổi cảm giác hỷ lạc trên thân cũng như sự 
bình an tĩnh lặng mà kinh nghiệm này mang lại. Khi tôi 
kể cho Sayadawgyi về điều này và nói rằng tôi thích nó, 
Ngài tò mò và hỏi kỹ hơn về những trải nghiệm của tôi. 
Ngài kể cho tôi nghe câu chuyện về những trải nghiệm 
hành thiền đặc biệt của những người khác, điều này làm 
tôi muốn có những trải nghiệm như vậy và nó khuyến 
khích tôi thiền rất siêng năng. Tôi nhanh chóng hiểu 
được điều đó khi duy trì chánh niệm sâu sắc suốt cả ngày, 
các cảm giác bình an tĩnh lặng và dễ chịu được kéo dài 
vì thế tôi nhiệt tâm duy trì chánh niệm. Ngài cũng nói 
với tôi một số điều khiến tôi thực sự ấn tượng: hãy thấy 
vui khi ghi nhận được bất cứ điều gì về bản thân vì điều 
đó nghĩa là con đã hay biết về bản thân, con đã có chánh 
niệm. Tôi tập trung vào chánh niệm đến mức bất cứ cái 
øì tôi nhận biết được về bản thân đều trở thành nguồn 
vui: điều đó nghĩa là tôi đã có chánh niệm. Chưa bao giờ 
việc khám phá ra một phẩm chất không mong muốn lại 
là vấn đề với tôi vì khi phát hiện ra điều đó đồng nghĩa 


với việc tôi đang chánh niệm. 


30 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Trí tuệ chỉ có hai từ nhưng nó bao hàm 
rất nhiêu ý nghĩa và vận hành theo nhiều cách. 


Sayadaw U Tejaniya | 8Í 


Mỗi khi tôi tới trình Pháp với Ngài, Sayadawgyi 
thường hỏi tôi tại sao những điều cụ thể lại xảy ra. Ví dụ, 
khi Ngài yêu câu tôi tìm ra lý do tại sao bụng lại phông 
lên và xẹp xuống (đó là đối tượng chính của tôi lúc bấy 
giờ) và tôi nói đó là vì có hơi thở. Sau đó, Ngài hỏi tôi tại 
sao lại có hơi thở. Lúc đó, tôi không biết câu trả lời, nó 
khiến tôi phải mất sáu ngày mới tìm ra. Hằng ngày, vào 
mỗi thời thiền, câu hỏi đó cứ đi theo sự quan sát của tôi 
về hơi thở và tôi nhớ vào ngày thứ ó, khi tâm tò mò của 
tôi đang suy nghĩ tại sao lại có hơi thở thì tôi chợt nhận 
thấy có mong muốn thở. Sự kiện này và sự thành công 
tôi có được khi tìm ra câu trả lời làm tôi phấn khích tới 
mức chạy khỏi thiên đường ngay lập tức để trình bày 
với Ngài câu trả lời. Nó đã nuôi dưỡng trí tò mò tìm hiểu 
lâu bền trong tôi, khích lệ tôi năng quan sát, tìm hiểu, 


điều mà tất yếu dẫn đến đủ loại khám phá sau này. 


Rất nhiều loại tuệ giác có thể được đánh thức. Đó 
là trí tuệ hiểu về bản chất của các sự vật hiện tượng bao 
gồm: hiểu biết về bản chất của sự thực hành, bản chất của 
chánh niệm, bản chất của các đối tượng chúng ta quan 
sát và kinh nghiệm, bản chất của mọi việc như chúng 
đang là và hơn thế nữa. Dù không phải lúc nào chúng ta 
cũng thấy rõ nó, chúng ta chỉ cân kĩ năng chính là tỉnh 


tấn và chánh niệm. Bất cứ khi nào chánh niệm được thiết 


32 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


lập và mạnh mẽ, và trí tuệ có mặt, chúng ta sẽ bắt đầu 
nhận thức về các hiện tượng tự nhiên theo cách chúng 
ta chưa bao giờ nhận thức về chúng trước đó cũng như 
bắt đầu nhìn nhận mọi sự việc theo cách chúng ta chưa 
từng nhìn nhận như vậy trước đó. Đây chính là sự tăng 
trưởng của trí tuệ. Nỗ lực của chúng ta và cách chúng ta 


thực hành luôn thay đổi cùng với trí tuệ này. 


Trí tuệ chỉ có hai từ nhưng nó bao hàm rất nhiều ý 
nghĩa và vận hành theo nhiều cách. Đôi khi chúng ta bỏ 
lỡ một thực tế là trí tuệ ở đó và đang làm công việc của 
nó vì chúng ta không quen với bản chất của trí tuệ và 
khả năng làm việc đa dạng của nó. Chúng ta quen hơn 
với việc nỗ lực, chẳng hạn như các thiền sinh nỗ lực trên 
thân để không bị buồn ngủ. Thay vào đó, khi buồn ngủ, 
chúng ta hoàn toàn có thể khám phá về sự buồn ngủ, nếu 
như chúng ta tò mò, và trí tuệ sẽ ngay lập tức làm việc: 
Tại sao lại buồn ngủ lúc này? Điều gì đem cơn buồn ngủ 
đến? Cảm giác buồn ngủ như thế nào? Hầu hết những gì 
chúng ta làm là chống lại trạng thái này vì chúng ta tin 
rằng khi đang thiền, buồn ngủ là không tốt. Kết quả là, 
chúng ta phản ứng một cách tiêu cực và cố gắng làm điều 
gì đó ngay lập tức để chỉnh sửa kinh nghiệm này thay vì 


nhìn nó như nó đang là và tìm hiểu nó. Tôi nhớ lại bài 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


học đầu tiên thầy dành cho tôi: khi nhận biết được bất 
cứ điều gì về bản thân nghĩa là chánh niệm đang có mặt. 
Đó là một điều tốt. 

Tôi cũng có trải nghiệm đầu tiên về tầm quan trọng 
của tâm sau khi gặp sự cố với con rệp giường. Tôi yêu 
cảm giác bình an đến cùng với sự chánh niệm liên tục 
và trạng thái định tâm kèm theo đến nỗi sẵn sàng bỏ cả 
giấc ngủ để tận hưởng sự hỷ lạc này. Một buổi tối, tôi bị 
con rệp giường cắn khi đang thiền trong phòng lúc nửa 
đêm. Mặc dù điều này làm ngắt quãng những cảm giác 
hỷ lạc nhưng tôi lại khá điềm nhiên. Tôi chắc rằng mình 
có thể có trở lại trạng thái hỷ lạc, vì vậy, tôi tiếp tục thiên 
nhưng nó đã không quay lại. Tôi cố gắng nhiều hơn, tôi 
đi lại, tôi ngồi và tôi vẫn không ngủ. Tôi trở nên bị ám 
ảnh với việc lấy lại cảm giác hỷ lạc này nhưng không có 
được nữa. Tôi tiếp tục tới sáng, cả ngày hôm sau, tối hôm 
sau, ngày hôm sau nữa. Tới ngày thứ ba, tôi bị đau đầu 
nhưng vẫn không từ bỏ. Tôi dán những miếng giảm đau 
vào thái dương và tiếp tục nỗ lực, cho đến khi cơn đau 
trở nên quá sức chịu đựng và tôi từ bỏ. Tôi đã đầu hàng. 
Tôi nghĩ, không có lại cảm giác hỷ lạc đó cũng không 
sao. Tôi buông bỏ nó và tiếp tục hành thiền mà không có 


thêm bất kỳ nỗ lực nào để đạt được hỷ lạc nữa. Khi ấy, 


34 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sự hỷ lạc quay lại, đột ngột và bất ngờ. Khi tôi chỉ đơn 
thuần là chú ý tới những gì tôi đang làm mà không hề 
suy nghĩ muốn có hỷ lạc thì nó trở lại. Tôi đã học được 
bài học lớn về thiền, bài học ấy đã theo tôi kể từ đó và 
tôi chạy một mạch đến cốc của thầy, kể cho Ngài nghe và 
Ngài còn khắc sâu thêm bài học cay đẳng này: “Được rồi, 
nếu con có thể đạt được hỷ lạc bằng cách đó thì hãy cứ 


làm như vậy.” 


Thời điểm ấy, tôi không có trực nhận về tâm nhưng 
tôi đã nhận ra rất sâu sắc rằng lòng tham không hữu dụng 
và cũng không lợi ích trong khi hành thiền. Nó không 
đem lại cho tôi kết quả. Vì vậy, tôi không bao giờ có sự 
tham lam khi hành thiên nữa. Thật trớ trêu là điều này 
không ngăn cản tôi bớt tham trong các lĩnh vực khác của 


cuộc sống, quá nhiều tham đến nỗi dẫn tôi tới trầm cảm. 


Khi tôi ở tâm tuổi 18-20, trong một khóa thiền cùng 
với thầy, tôi nhớ Sayadawgyi có đề cập tới việc ta có thể 
hỏi tâm đang hay biết cái gì. Cho tới lúc đó, với tất cả 
những khóa thiên tôi đã trải qua trong rất nhiêu năm, 
mặc dù hoàn toàn dành tâm trí cho việc chánh niệm 
nhưng tôi chỉ đơn thuần quan sát những chuyển động 


và cảm giác trên thân. Khi có suy nghĩ, tôi biết chúng, 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


sau đó quay trở lại ghi nhận tất cả những chuyển động 
và cảm giác trên thân, lặp đi lặp lại điều đó suốt cả ngày. 
Tôi nhớ lại những lời thầy nói vào buổi sáng hôm sau 
khi đang đánh răng và khi đặt câu hỏi tâm đang hay biết 
cái gì, có cảm giác như thể tâm tôi bỗng trút bỏ được 
một gánh nặng. Lúc ấy, việc thực hành thiên đã giúp tôi 
tích lũy được chút đà chánh niệm, nên khi tôi chuyển 
sự chú ý sang những gì tâm đang ghi nhận và những gì 
tâm biết, đột nhiên có quá nhiều thứ để biết! Nó bung 
cả ra! Tôi nhìn thấy tâm và bất cứ cái gì mà tâm biết. Từ 
đó trở đi, việc thực hành của tôi thay đối. Bất cứ khi nào 
tham gia khóa thiền, trong lúc ngồi thiền hay trong mọi 
hoạt động, tôi đều dẫn dắt bằng câu hỏi: Tâm đang hay 
biết điều gì? Tâm đang ghi nhận cái gì? Điều này giúp 
cho việc thực hành của tôi tại Trung tâm đạt được tiến 
bộ lớn. 

Ở nhà, việc thực hành bị lãng quên và tôi bận tụ tập 
với chúng bạn. Khi học ngành kỹ thuật ở trường đại học, 
tôi mải mê vui chơi với bạn bè đến nỗi thi trượt năm hai 
tại cơ sở Địa phương. Vào khoảng thời gian này, anh cả 
tôi qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 43 và bố tôi cần người 


giúp đỡ quản lý cửa hàng thời trang nam của ông tại một 


36 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


khu chợ bán buôn nhộn nhịp ở trung tâm Yangon, cách 
nhà tôi không xa. Ông quyết định cho tôi nghỉ đại học, 
một điều khá hiển nhiên khi tôi không học để trở thành 
bác sĩ trong một gia đình toàn các ông anh bà chị học y 
khoa. Chỉ có một người anh khác không học y thì cũng 


đã tốt nghiệp đại học và đang giúp đỡ bố tôi ở cửa hàng. 


Tôi đã rất muốn tiếp tục được gặp gỡ bạn bè đến 
mức trong khi giúp bố ở cửa hàng, tôi vẫn cố gắng tự 
học lại năm hai đại học. Khi đó, việc học không còn vui 
như xưa nữa vì tất cả các bạn của tôi đã chuyển tới Đại 
học Rangoon cơ sở chính để học năm ba ngành kỹ thuật 
trong khi tôi vẫn còn học ở cơ sở Địa phương. Điều đó 
khiến tôi cảm thấy nản lòng, vì thế tôi từ bỏ việc học lại 
năm hai. Tôi dần dần rơi vào trâm cảm sau khi trải qua 
các trạng thái phẫn nộ, sợ hãi, bất mãn, phải làm điều 
tôi không muốn và không thể làm những gì tôi muốn. 
Chính cái tình yêu, hay thực tế là sự ham vui đã gián tiếp 
dẫn tới những năm tháng trầm cảm của tôi. 

Ban đầu, tôi nhanh chóng quên đi sự đau khổ vì lúc 
đó nó không quá mạnh và chứng trâm cảm dường như 
đã biến mất. Khi nó quay trở lại lần thứ hai, tôi trở nên 
chán nản vì cảm giác vô vọng và bực bội kháng cự cảm 


xúc đó, rồi tự buộc mình phải vượt qua. 


Sayadaw U Tejaniya | 81 


Khi làm việc cùng bố, tôi có cơ hội tham gia khóa 
thiên dài ngày tại thiền viện của thầy nhiều hơn là khi 
còn đang đi học. Bố không phản đối và tôi thường đi vào 
những ngày nghỉ theo thông lệ trong dịp Tết cổ truyền 
của Miến Điện. Có thời điểm, tôi có ý nghĩ muốn trở 
thành một vị sư trọn đời, và tôi đã kể cho gia đình, thầy 
tôi nghe và họ đều mừng cho tôi. Mười tháng sau đó, 
tâm tôi lại thay đổi và chỉ đơn giản là tôi không thể ở 
Trung tâm lâu hơn nữa. Thầy nhẹ nhàng cố gắng thuyết 
phục tôi ở lại nhưng một khi tâm tôi đã quyết thì không 
gì lay chuyển được. Thật nực cười là, ngay trên chiếc 
taxi trở về nhà, tôi thực sự rơi vào cơn trâm cảm nặng 
nề nhất trong đời. Khi nhìn lại, tôi hiểu rằng những cảm 
xúc lúc đó ít nhiêu liên quan tới một số nhận thức về khổ 
(dukkha) chưa được hiểu ra hay ngộ ra một cách đầy đủ. 
Khi ở trên xe, tôi bắt đầu có những nỗi sợ phi lý. Tôi chắc 
chắn rằng cảnh sát trên phổ biết tất cả những hành vi sai 
trái của tôi. Tôi trở về mà lòng đầy sợ hãi. Ở thời điểm 
đó, tôi không thể xốc tỉnh thần mình lên và tôi đã trải 
qua hai năm ròng trầm cảm ở nhà cho đến khi nỗi tuyệt 
vọng một lần nữa đem tôi quay trở lại với thiên, nhưng 
lần này tôi không tới thiền viện vì hoàn cảnh không cho 


phép. Bố tôi trở nên già hơn và tôi không thể nghỉ làm 


38 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


| 


lì , 
Xung duanh toàn cây. là›cây/-chÝ có sự 
tỉnh lặng và!khi ngồi đó, tôi cho rằng 
sự tính lặng đã hướng:tâm tôi 


- 


vào bên trong. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


để đi như trước nữa. Tôi cố gắng đi nghỉ ngắn ngày tại 
những nơi từng đi với các bạn trước đó nhưng chẳng có 
ích gì. Tôi không sao cảm thấy hạnh phúc được. Tôi chỉ 


tìm đến thiền khi không còn lựa chọn nào khác hơn. 


Cuối cùng, trong trạng thái tâm đây đau khổ và kiệt 
quệ, tôi quyết định có lẽ nên thử thiền ở nhà, điều tôi 
chưa bao giờ làm trước đó, và tôi tới thưa chuyện với 
thầy. Sayadawøgyi chỉ nói với tôi là hãy cứ thử đi. Tôi đi 
theo thầy tới một thiền viện cách Bago khoảng mười 
dặm (16km) để tham gia một khóa thiên 4-5 ngày nhằm 
tạo động lực cho bản thân. Đó có thể là thời điểm chín 
muôồi vì tôi đã có được ba nhận thức sâu sắc khi hành 
thiên tại đây, chúng mang đến cho tôi thêm sự khích lệ 
để kiên trì nỗ lực khi trở về nhà. Khi tới thiền viện, tôi 
dành thời gian thực hành vì tôi đã biết rõ cân phải làm 
gì. Ngày thứ hai, tôi ngồi dưới một gốc cây bởi vì không 
có quá nhiều việc phải làm ngoài kia, ngoại trừ việc quan 
sát. Xung quanh toàn cây là cây, chỉ có sự tĩnh lặng và khi 
ngồi đó, tôi cho rằng sự tĩnh lặng đã hướng tâm tôi vào 
bên trong. Đột nhiên, tôi nhìn thấy đủ mọi sự phẫn nộ, 
tức giận, sợ sệt, ham muốn và bực dọc liên tục đuổi nhau 
trong tâm. Tôi thực sự bị sốc. Những gì tôi nhìn thấy 


toàn là suy nghĩ tiêu cực trong tâm. Tôi nhận ra rằng, 


40 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


nếu chết với trạng thái tâm như thể, tôi sẽ không đi tới 
một trạng thái/nơi chốn tốt đẹp. Đó là điều đầu tiên 
khiến tôi sợ chết, không phải nỗi sợ chết chung chung 
mà tôi sợ mình sẽ chết ngay khi ấy, trong trạng thái bất 
thiện ấy. 

Ngày hôm sau, khi tôi đang tắm ở bên cạnh giếng, 
kéo từng gàu nước và dội lên người trong tiết trời nắng 
nóng thì có người đàn ông từ một bên sườn đồi chạy 
đến. Anh ta cao lớn và rất đen, làn da gần như đen cháy, 
chứng tỏ anh ta hẳắn đã đi dưới nắng một thời gian dài. 
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh ta vừa chạy vừa hổn hển nói 
với tôi “Nước, nước” và tôi nhẹ nhàng đưa cho anh ta 
một gàu nước đây vừa kéo lên từ dưới giếng. Anh ta đưa 
gàu nước lên miệng để uống trực tiếp và uống cho đến 
khi toàn bộ chỗ nước cạn sạch! Sau đó, anh ta chạy đi. 
Tôi chỉ biết trân trân nhìn theo. Khi anh ta đi rồi, tôi mới 
nhận ra rằng khu vực đó chỉ có mình tôi. Thiền viện có 
rất nhiêu đất. Chiếc đồng hồ mà tôi đã tháo ra đang nằm 
trên thành giếng. Tôi biết đâu đó xung quanh có các nhà 
tù và sự xuất hiện của người đàn ông đó là không bình 
thường. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi có thể đã bị cướp và 


bị giết nếu như anh ta có bất kỳ ý định xấu nào. Lại một 


Sayadaw U Tejaniya | đ† 


lần nữa, ý nghĩ là tôi chưa sẵn sàng chết lại xuất hiện 
trong tâm. 

Tối hôm sau, buổi cuối cùng ở cùng thầy trước khi tôi 
phải chiến đấu với chính mình khi trở về nhà, thầy bảo 
tôi đi lấy cho thầy viên thuốc ở nhà ăn. Cốc của các sư ở 
cách xa nhau và hôm đó trời tối đen như mực, nhưng tôi 
biết rõ về khu vực này và thêm nữa lại có ánh trăng nên 
tôi đi mà không cần bật đèn pin. Khi quay trở về cốc của 
thầy, tự nhiên tôi cảm thấy thích dùng đèn pin nên tôi 
bật nó lên và đứng sững như trời trồng. Ngay trước mặt 
tôi là một con rắn hổ lục. Nếu bước thêm bước nữa thì 
chân tôi có thể đã bị rắn tấn công. Máu của tôi đông lại, 
tóc trên đầu tôi (mặc dù đã cạo trọc) dựng đứng lên và tất 
cả những gì tôi có thể làm là đứng khựng lại. Tôi không 
thể cử động vì sợ hãi. Con rắn đã tự trườn đi nhưng tôi 
thì vẫn ở đó, yên như phỗng cho tới khi thầy tôi sai thị 
giả tới tìm và tôi theo sư ấy về cốc của thầy. Khi ấy tôi 
thực sự cảm nhận được nỗi sợ chết. Tôi thực sự sợ rằng 
tôi có thể chết. 

Tất nhiên, chánh niệm của tôi không liên tục khi tôi 
trở về nhà sau khóa thiền “khởi động” đó. Tôi đã biết 
cách quan sát tâm, tôi biết cái tâm đang quan sát hay 
chánh niệm về sự chánh niệm và tôi có thể thực hành 


với sáu đối tượng của giác quan khá thành thạo, và mặc 


42 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


dù tôi thường nói với các thiền sinh về việc sử dụng các 
câu hỏi, bản thân tôi lúc đầu chẳng có câu hỏi nào cả. 
Tôi chỉ thiên để khiến tâm dịu lại một chút, càng nhiêu 
càng tốt. Nỗi sợ và sự lo lắng xâm chiếm tôi, và khi các 
cảm thọ này thực sự mạnh, đôi khi tôi sẽ lấy cảm thọ 
làm đối tượng và quan sát một cách liên tục cho đến khi 
cảm thọ đó lăng dịu lại. Có những lúc, tôi không duy trì 
được sự chú ý trên các cảm thọ đủ lâu và tôi sử dụng hơi 
thở để neo tâm mình. Các đối tượng là cảm thọ và hơi 
thở trở nên quen thuộc với tôi và tôi biết cách sử dụng 
những đối tượng này để neo tâm. Nhiều tháng sau đó, 
tôi mới bắt đầu sử dụng các đối tượng khác. Khi không 
có sự chú ý vào một đối tượng, nỗi sợ và sự lo lắng có thể 
nhanh chóng trở nên ám ảnh và nếu chúng lẫn át thì tôi 
thường sử dụng ống hít thông mũi vì tỉnh dầu bạc hà có 
mùi mạnh, nó sẽ đem sự chú ý của tôi trở lại với các cảm 
giác trong xoang trán và kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ 


khởi nguồn cho sợ hãi và lo lắng. 


Cảm thọ khổ nhắc nhở tôi phải chánh niệm và mỗi 
khi có chánh niệm tôi lại cảm thấy tốt hơn một chút. Cứ 
một đến hai tuần tôi lại tới thăm thầy, tôi kể cho thây 
nghe việc thực hành của mình và phàn nàn với thầy về 


việc duy trì thực hành tại nhà khó khăn ra sao. Thầy bảo 


Sayadaw U Tejaniya | đề 


tôi rằng, sẽ mất thời gian cho bước tạo dựng nên tảng 
và động viên tôi tiếp tục cố gắng. Vẫn đề của tôi không 
phải là khả năng thực hành mà là sự bình an tôi có được 
từ thiền không kéo dài. Tôi đã hưởng lợi từ việc duy trì 
chánh niệm - nó thực sự giảm bớt nỗi khổ trong tôi - 
nhưng nó không mang lại sự bình an lâu dài mà tôi mong 
mỏi. Tôi không muốn khổ và sự bình an tạm thời tôi có 
không thỏa mãn khao khát trong tâm. Điều này khiến tôi 
giảm nhiệt huyết nhưng tôi phải tiếp tục, nếu không, sự 
đau khổ trong tâm sẽ quay lại. Ngẫm cho cùng thì đây lại 
là một sự may mắn! 

Tôi làm việc ở cửa hàng của bố tôi, cố gắng đương 
đầu với các đòi hỏi của việc kinh doanh trong trạng thái 
lo lăng, bất an và sợ sệt. Tôi thường cảm thấy không thể 
ra quyết định khi cân thiết. Tôi thường xuyên ra quyết 
định khi buộc phải thế mà không cân nhắc liệu chúng 
đúng hay sai vì trạng thái tâm không cho phép tôi làm 
như vậy. Đôi khi, tôi quyết định sai và phải đối mặt với 
hậu quả. Những lúc ấy, tôi thường hướng sự chủ ý của 
mình vào sự đau khổ hoặc hơi thở nhiều nhất có thể. 
Nếu những cảm thọ đặc biệt khó chịu đến nỗi tôi không 
thể đối mặt với chúng cũng như không thể quan sát hơi 


thở thành công thì tôi quay sang dùng ống hít thông mũi 


44 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Vào khoảnh khắc tâm đạt được 
cân bằng trong chánh niệm, tôi thấy 
rõ răng khi có chánh niệm, tâm hoàn 

toàn thoát khỏi khổ đau. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


có bạc hà. Ống hít hiệu Vicks này là một cái ống nhỏ có 
chút kem hay dầu bạc hà bên trong mà người sử dụng 
có thể hít vào qua ống. Cảm giác trong mũi khi hít vào sẽ 
giúp kéo tôi chú tâm trở lại và nếu thực sự tuyệt vọng, tôi 
sẽ hít thật mạnh để có cảm giác cực kì mạnh mẽ giúp tâm 
chú ý trở lại, nhờ đó giành được sự kiểm soát đối với cái 
tâm đang bị phiền não lấn át. 

Trong hai tháng đầu này, tôi cũng bắt đầu đọc sách 
của Mogok Sayadaw. Tôi tình cờ gặp một người bạn có bộ 
36 cuốn sách về Những lời dạy của Mogok Sayadaw và rốt 
cuộc, tôi đã mượn bạn khoảng sáu cuốn trong vòng vài 
tháng. Đọc một vài trang của những cuốn sách này mỗi 
tối, cuối cùng tôi nhận ra rằng Mogok Sayadaw hướng 
tới việc hãy kiểm tra xem tâm đang phản ứng thế nào với 


bất cử điêu gì nó đang hay biết, lặp đi lặp lại và liên tục. 


Khoảng hai tháng sau khi tôi khởi sự hành thiền tại 
nhà và nơi làm việc, tâm bắt đầu đạt được sự cân bằng 
nhất định. Trước đó, tôi luôn suy nghĩ trong trạng thái 
mê mờ, lo lẵng, sợ sệt và ngờ vực; còn giờ đây, tôi có thể 
suy xét mọi thứ một cách logic và hợp lí hơn. Và đến 
một ngày, tôi có khoảnh khắc tư duy sáng rõ. Vào khoảnh 


khắc tâm đạt được cân bằng trong chánh niệm, tôi thấy 


48 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


rõ rằng khi có chánh niệm, tâm hoàn toàn thoát khỏi 
khổ đau. Sau đó, cảm giác đau khổ quay trở lại nhưng 
tuệ giác lúc ấy đã mạnh mẽ. Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ 
thoảng qua, nhưng tâm đã nhìn thấy rõ ràng sự thực này. 
Có một nơi bình an tuyệt đối. Và niềm tin chắc thật mà 
điêu đó đem đến trong tâm tạo cho tôi động lực tiếp tục 
thực hành với cường độ cao hơn. Giờ thì tôi biết rằng 
đây là con đường giải thoát, chắc chắn là vậy, vì thế, có 
một mong muốn thực hành thật sự. Tôi bắt đầu nghĩ về 


việc thực hành hằng ngày, về cách thức thực hành. 


Sau khoảng sáu tháng thực hành tại nhà, chứng 
trầm cảm dần biết mất và tôi bắt đầu để ý thấy rằng tôi 
chủ ý đến những phản ứng của mình bất cứ khi nào nhìn 
mọi người hay khi nghe thấy cái gì đó. Những suy nghĩ 
và cảm thọ đã đủ lắng dịu và việc thực hành cũng đã có 
đủ đà, cuối cùng tôi đã có khoảng trống trong tâm và sự 
hứng thú thực hành với các đối tượng khác ngoài hơi 
thở hay cảm thọ. Việc thực hành tự nó trở nên thú vị và 
tôi bắt đầu dần khám phá được khả năng neo tâm, chẳng 
hạn, trên hai đầu ngón tay đang xúc chạm khi ngồi trong 
cửa hàng, trên chính bản thân mình khi uống trà hay cà 
phê trong giờ giải lao, hay nhận biết được cái “thấy” khi 
đang đợi khách hàng, v.v... 


Sayadaw U Tejaniya | 4] 


Những thực hành trong việc “øom” tâm ấy đã giúp 
tôi nhận biết được nhiều hơn những phản ứng trong 
chính tâm mình khi ra quyết định, tính tiên hay phục vụ 
khách hàng sau này. Tôi để ý thấy rằng khi tôi mất bình 
tĩnh và vạch ra kế hoạch để duy trì sự bình tĩnh trong 
lần giao tiếp tiếp theo, tôi luôn sử dụng cách thực hành 
“øom” tâm làm nền tảng để củng cổ sự cân bằng cho tâm. 
Vì những giao tiếp như vậy diễn ra hằng ngày và lặp đi 
lặp lại nên đây là cách giúp tôi hiểu được cái gì giúp duy 
trì sự điềm tĩnh của tâm, cái gì giúp duy trì sự nhận biết 
cũng như sự liên tục; khi nào cần hướng sự chú ý tới 
một đối tượng, chủ yếu là khi tôi không còn phải tương 
tác với ai hay làm nhiệm vụ gì, và khi nào cần chánh niệm 
theo cách linh hoạt hơn như khi khách hàng đến, tôi 
phải phục vụ và tương tác với họ. Sự chánh niệm trở nên 
gần như liên tục và tuệ giác tăng trưởng một cách tự 


nhiên theo thời gian. 


Một năm sau, tôi đọc được một bài viết về 
ajvatthamaka sila, nói về tám giới với chánh mạng là giới 
thử tám. Tôi đặc biệt chú ý đến việc mở rộng giới không 
nói dối thành bốn chi phần trong chánh ngữ: không 
nói dối, không nói lời thô lỗ, không nói lời đâm thọc và 
không nói lời vô ích. Tôi hứng thú thử thực hành điều 


giới này. Bệnh trầm cảm vốn đã khiến tôi rất trầm tĩnh 


48 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


ở nơi làm việc, so với con người hay pha trò trước đây, 
thì việc thực hành liên tục sau đó còn khiến tôi trở nên 
ít nói hơn. 

Tuy nhiên, thực hành bốn chi phần của chánh ngữ 
khiến tôi khó có gì để nói vì giờ đây tôi tránh việc nói lời 
vô ích. Nếu ai đó đến để buôn chuyện vê người chủ quầy 
nào đó thì họ không còn tìm thấy ở tôi sự đồng tình nữa. 
Tôi chỉ lắng nghe và không đóng góp ý kiến vì tôi không 
thấy trí tuệ hay ý nghĩa gì với việc thêm dầu vào ngọn 
lửa của họ. Chánh niệm trở nên sắc bén hơn, tôi ý thức 
được tất cả những gì tôi nói hay định nói và sức mạnh, 


sự điềm tĩnh của tâm cũng cải thiện một cách tự nhiên. 


Sau khoảng hai năm thực hành chăm chỉ, tôi bắt đầu 
nhận ra rằng tôi đã tránh được những giao tiếp không 
cần thiết và tôi bắt đầu thử thách bản thân bằng việc 
tham dự các sự kiện xã hội với tư cách là người đại diện 
cho gia đình mà vẫn duy trì chánh niệm; hoặc ra ngoài 
ăn tối với những người bạn cũ mà vẫn duy trì sự chánh 
niệm, điềm tĩnh; hoặc không hề bực tức hay cư xử thô lỗ 
khi bạn bè cổ gắng kéo tôi uống rượu cùng họ. Tôi thậm 
chí còn tới xem một trận đấu quyền Anh và học được 
bài học sâu sắc rằng đó không còn là nơi phù hợp với 


tôi nữa. 


Sayadaw U Tejaniya | 48 


Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này để nói rằng 
các bạn cũng có thể làm như vậy. Các bạn chỉ cần kiên 
trì, thử nghiệm và sử dụng trí tuệ của mình để tìm ra 
cách thức hiệu quả cho tới khi nó trở thành một phần 
tự nhiên trong cuộc sống của bạn. Tôi muốn thuyết phục 
các bạn rằng điều đó là khả thi. Tôi thực sự muốn các bạn 
biết rằng các bạn có thể thực hành tại nhà khi bạn thuần 
thục trong việc thực hành. Đây chính là động lực thúc 
đẩy tôi tiếp tục giảng dạy. Lý do duy nhất khiến chúng ta 
không thể áp dụng vào cuộc sống là vì chúng ta chưa hiểu 
biết đủ hoặc chưa thực hành đủ. 


Bạn có thể tham gia những khóa thiên chính thức để 
phát triển các thiện tâm. Nhưng điều rất quan trọng là 
bạn phải tiếp tục thực hành sau các khóa thiền vì tâm bất 
thiện sẽ xuất hiện khi không có tâm thiện. Hiện nay, ngay 
sau khi các thiền sinh rời khỏi khóa thiền, họ không hiểu 
những thiện tâm đã biến đi đầu mất! Dường như, tâm 
thiện chỉ sinh khởi ở khóa thiền, sau đó sẽ được thay thế 
bằng tâm bất thiện ngay khi thiền sinh trở về nhà. Bạn 
phải vun bồi sự tinh tấn và trí tuệ của chính mình. Nếu 
đang đau khổ, bạn cân ngồi xuống và xem mình phải làm 
gì với tình trạng này. Nếu các bậc cha mẹ cứ làm hộ các 
con thì chúng sẽ chẳng bao giờ học được bài học cho 


chính mình. 


50 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải sống, nhưng 
chúng ta phải tự hỏi bản thân: Chúng ta có thực sự đang 
sống? Nếu chúng ta không thay đổi và trưởng thành thì 
cũng giống như đã chết. Tôi khuyến khích tất cả các bạn 
hãy tiếp tục thực hành. Tôi mong rằng các bạn sẽ thực 
hành trong cuộc sống hằng ngày và gặt hái được những 


lợi ích từ việc thực hành. 


Sayadaw U Tejaniya | 5Í 


Khi tôi biết rằng tâm có sự hay biết, có một cảm xúc rất 
mạnh mẽ về phẩm chất thiện. Tôi thực sự cầu mong các 
thiên sinh hiểu được điều này, nhận thức đây đủ giá trị của 
chánh niệm + trí tuệ và vai trò của chúng trong việc phát 
triển tất cả những phẩm chất thiện của tâm. Đây là hiểu biết 
cơ bản và nó sẽ định hướng cho toàn bộ việc thực hành. 


52 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Chánh niệm là một sự Thay đổi 
Lối sống 


hi khóa thiền bắt đầu, phiền não sẽ đàm phán với 
thiền sinh “Được rồi, bạn muốn thực hành bao 
lâu? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Được. 
Chúng tôi sẽ để yên cho bạn thực hành trong khoảng 
thời gian ấy. Nhưng khi khóa thiền kết thúc, sẽ lại đến 
lượt chúng tôi!” Và thực sự là, đến lúc đó phiền não sẽ 
quay trở lại. Tâm sĩ rất thích nghe câu “Khóa thiền đã 
kết thúc!” Thường mọi người sẽ nghĩ chúng ta đã thiên 
xong. Khi nghĩ như vậy có nghĩa đó là lúc phiền não quay 


trở lại quấy nhiễu. 


Khi còn trẻ, tôi tham gia khóa thiền dài từ sáu đến 
mười tháng mỗi lần. Tâm trí tôi sáng rõ khi đang trong 
khóa thiền nhưng khi về nhà tôi không thực hành và 
tâm lại quay về vạch xuất phát. Cuộc sống của tôi không 
thay đổi. Tôi không bao giờ lắng nghe lời khuyên của 
thầy là tiếp tục thực hành ở nhà và tôi đã gặp phải rắc rối 
lớn! Chỉ tới khi gặp vấn đề trâm trọng, tôi mới thấy cân 


thiết phải có thiền trong cuộc sống hằng ngày. Tôi bắt 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


đầu thực hành liên tục tại nhà và nhận ra cần phải hành 


thiền trong mọi lúc. 


Khi bạn trở về nhà, hãy nhớ rằng, bạn đang ở đó, 
ở nhà. Bạn nên sống với khoảnh khắc hiện tại nơi đó. 
Khoảnh khắc hiện tại là thứ có thực duy nhất. Hãy hiện 
diện tại đó bởi vì hiện tại luôn là ngay lúc này, không có 
øì “sau lúc này” cả. Bạn đang cổ gắng có chánh niệm trong 
tâm và nỗ lực duy nhất bạn cần là nhớ duy trì chánh 
niệm trong khoảnh khắc hiện tại. Dù làm bất cứ việc gì, 
bạn cần nhớ phải chánh niệm, nhớ làm thế nào để chánh 


niệm, qua đó xây dựng và duy trì samadhi (sự định tâm). 


Bạn sử dụng thông tin mình có, kết hợp với trí thông 
minh, lôgic và lập luận để tìm ra cách thực hành đúng. 
Tiếp theo, bạn học cách tiếp tục duy trì những tuệ giác đã 
có được này. Cuối cùng, bạn xác định cách làm thế nào 


để phát triển các mức độ tuệ giác sâu hơn. 


THIỀN TRONG MỌI LÚC 


Chúng ta phải đi trên con đường Bát Chánh Đạo 
gồm sila (Giới), samadhi (Định) và paññaä (Tuệ). Những 
ai thực hành thiền liên tục sẽ hiểu rõ con đường này. Bạn 


cần thực hành mọi lúc để thiên được duy trì và mang lại 


54 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Làm sao Pháp có thể tầng trưởng trong chúng ta 
nếu chúng ta không sống liên tục với Pháp? 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


lợi ích. Chúng ta thực sự cân trở thành người bạn thân 
của Pháp để có thể trưởng thành trong Pháp. Khi có sự 
đồng hành sát sao như vậy với Pháp thì chúng ta mới có 
thể vững vàng trong Pháp. Nếu không, sẽ không có được 
nhiều tiến bộ. Làm sao Pháp có thể tăng trưởng trong 
chúng ta nếu chúng ta không sống liên tục với Pháp? 
Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử của mình phải luôn 
nhớ tới Pháp. Ngài không nói khi nào phải nhớ đến Pháp 
mà chỉ nói phải nhớ đến Pháp. Nếu như chúng ta không 
hành thiền liên tục thì tâm sĩ sẽ hoạt động và mở cửa cho 


tất cả các phiền não khác đi vào. 


Mọi người nói về việc họ đã và đang thực hành thiền 
được bao lâu nhưng họ chỉ đếm quãng thời gian từ lúc 
họ tham dự khóa thiền đầu tiên cho tới hiện tại. Nếu 
cộng số giờ mà họ thực sự có chánh niệm thì đó sẽ là một 
bức tranh hoàn toàn khác. Cách chúng ta thường làm 
là đầu tư rất nhiều công sức trong một quãng thời gian 
ngắn với hy vọng đạt được kết quả nào đó. Đó chính là 


tham đang vận hành! 


Chánh tỉnh tấn chính là duy trì nỗ lực trong một thời 
gian dài. Bạn cân phải trở nên quen thuộc với công việc 
mình làm, phải trở đi trở lại với nó thì mới có thể thành 


thạo công việc ấy. Chánh tinh tấn là không để dễ duôi, 


568 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


không từ bỏ và không bao giờ dừng lại. Tiếp tục tiến 
bước. Đó chính là sự nỗ lực thực sự và đúng đắn. Trí 
tuệ phải là sự dài hạn. Không có gì phải vội nhưng chúng 
ta cũng không nghỉ ngơi. Càng hiểu sức mạnh của tự 
nhiên và cách thức chúng vận hành thì chúng ta càng có 
thể dựa vào quy luật của tự nhiên để dần hiểu về mọi thứ. 
Không phải ngẫu nhiên mà tôi lặp đi lặp lại từ tự nhiên 
này. Khi một cái gì đó trở nên tự nhiên trong bạn, thực 
sự quá quen thuộc với bạn, có nghĩa là đà quán tính hay 
động lực của cái tự nhiên đó trong bạn rất mạnh mẽ. Nó 


trở thành bản chất của bạn. 


Đà quán tính rất quan trọng trong mọi lĩnh vực cuộc 
sống của chúng ta và nó khiến mọi thứ ngày càng tốt 
hơn. Khi có đà, chúng ta không chỉ làm điêu phải làm 
một cách dễ dàng hơn mà còn dễ dàng phát triển và cải 
thiện chuyên môn của mình hơn. Nếu là một vận động 
viên nhảy cao, bạn sẽ chạy đà để có thể nhảy qua hàng 
rào. Ngay bây giờ đây, bạn có thể đang chạy về phía 
hàng rào, nhìn lên, nhận thấy nó cao thế nào, dừng lại, 
quay đầu và đi bộ về! Bạn không có đủ đà để thực hiện 


bước nhảy. 


Tôi muốn đề nghị bạn hãy quan sát tâm mình ngay 


lúc này. Các phiền não có thường đến mà không được 


Sayadaw U Tejaniya | 8T 


bạn chú ý tới không? Bạn phải lật ngược toàn bộ mô 
hình lại sao cho những gì tự nhiên, không được chú ý và 
luôn diễn ra trong tâm là niệm, định và tuệ, thay vì để cho 
phiền não hiện diện như bây giờ. Nếu bạn hỏi tôi có nên 
dành thời gian cho việc hành thiền hay không thì câu trả 
lời là có, chúng ta nên làm việc đó. Đó là khoảng thời 
gian, dù là ngồi hay ở tư thế khác, mà chúng ta quyết 
định sẽ duy trì chánh niệm một cách liên tục nhất. Khi 
ở nhà, tôi ngồi thiền trước khi đi làm vào buổi sáng và 
trước khi đi ngủ. Tôi cũng thi thoảng ngồi thiền suốt cả 
ngày ở cửa hàng hay ở quán cà phê. Khi có thời gian nghỉ 
ngắn trong giờ làm hoặc khi có năm hay mười phút, tôi 
sẽ giữ tĩnh lặng và ngồi thiên. Tất cả những hành động 
này giúp tôi gom tâm lại. 

Chúng ta chưa đạt tới mức độ cảm thấy việc thực 
hành liên tục trong cuộc sống là cần thiết, tới mức chúng 
ta không thể sống thiếu nó. Nếu cảm nhận được như 
vậy thì chúng ta sẽ duy trì được chánh niệm một cách 
liên tục hơn nhiều. Khi chúng ta muốn duy trì sự bình 
an trong tâm ngày càng dài hơn, chúng ta bắt đầu nhận 
ra rằng tất cả những nền tảng dẫn đến chánh niệm phải 


trở thành một phần của việc thực hành và kỹ xảo của ta. 


58 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu không, chúng ta không thể duy trì được sự bình an 
của tâm. Chúng ta đánh mất bình an khi chúng ta mất 
chánh niệm, giống như thể chiếc vòi bị rò nước. Chúng 
ta đã để cho bình an bị rò rỉ khi mất chánh niệm trong 


lúc nói, lúc đi hay khi làm các công việc thường nhật. 


Hãy sử dụng một ví dụ tương tự trong kinh doanh 
để suy xét về thiên. Bạn có một số vốn ban đầu và bạn cần 
sử dụng số vốn đó một cách phù hợp để khởi sự kinh 
doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã trải qua một 
vài khóa thiên. Ngay khi tiền bắt đầu chảy vào, bạn học 
cách duy trì dòng tiền đó. Trong thiền, bây giờ bạn phải 
cân nhắc làm thế nào để luôn duy trì tuệ giác trong cuộc 
sống hằng ngày. Bạn có biết cách làm thế nào không? Để 
giữ cho tuệ giác không bị mờ dần đi, bạn phải làm cho 
chúng xuất hiện lặp đi lặp lại trong tâm. Tiếp tục thực 
hành tại nhà giống như khi bạn đang trong khóa thiền. 
Một khi bạn có thể luôn duy trì, phát triển tuệ giác và liên 
tục thực hành thì việc kinh doanh của bạn được thiết lập 
vững vàng. Bạn thậm chí có thể làm cho nó tăng trưởng. 
Bạn có thể dành hết tâm sức cho việc mở rộng kinh 
doanh. Nếu không làm như vậy thì thay vì trở nên giống 
các doanh nhân, bạn có thể giống như những người làm 


công ăn lương chỉ kiếm đủ tiền để tồn tại qua ngày. 


Sayadaw U Tejaniya | 59 


Tất cả những điều này khiến bạn nhụt chí hay khuyến 
khích bạn tiến lên và tiến xa? Đôi khi, rất khó để nói cho các 
thiền sinh biết sự thực vì tôi lo ngại rằng tôi có thể khiến 
cho mọi người cảm thấy quá khó! (Cười.) Nhưng đó là sự 
thực. Bạn có thể tưởng tượng được cân thực hành bao 
nhiêu hay không? Chúng ta cần đổi ngược chiều hoàn 
toàn cái đà của tâm hiện tại sao cho nó đi theo hướng thiện 
thay vì hướng bất thiện. Hiện tại, khi chúng ta nhìn, điều 
tự nhiên là sự thích hay không thích sẽ sinh khởi. Khi 
chúng ta nghe, sự thích hay không thích cũng sẽ xuất hiện 
trong tâm. Đó là điều bình thường đối với chúng ta bây 
giờ. Sau này, khi thực hành nhiêu hơn, điều bình thường 
là chánh niệm + trí tuệ sẽ hiện hữu khi chúng ta nghe, 
nhìn, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. Khi ấy, chủng 


ta có thể bắt đầu tin tưởng vào chánh niệm + trí tuệ đó. 


DUY TRÌ ĐỊNH TÂM 

Khi khởi sự hành thiền vào thời niên thiếu, tôi đã 
thực sự bắt đầu thực hành tại nhà giữa rất nhiều đau khổ. 
Tôi liên tục cảm thấy khổ sở và giấc ngủ là lúc nghỉ ngơi 
duy nhất của tôi. Mỗi sáng, tôi thức dậy và khó khăn ấy 


lại hiện diện. Tôi không giao tiếp nhiều ở thời điểm đó. 


80 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Khi bạn hay biết vê cái tâm bình an, 
nó sẽ tiếp tục bình an. 


Sayadaw U Tejaniya | 6Í 


Câu hỏi duy nhất tôi đặt ra cho mình khi ấy là “Tại sao 
tâm lại đang đau khổ?” Câu hỏi này thực sự đã kích thích 
tôi tiếp tục quan sát tâm toàn thời gian. Lúc đầu, tâm 
chỉ toàn là đau khổ và tôi không biết tại sao. Nhưng dân 
dần, từ việc quan sát điều đó liên tục thì niệm, samadhi 
(định) đã tăng trưởng và tâm trở nên bình an hơn, đau 
khổ ít đi. 

Khi tâm bắt đầu có nhiều bình an hơn thì tôi lại lấy 
bình an làm đối tượng chính để chánh niệm. Sự bình 
an trở thành cái neo cho tâm. Biết về cái tâm bình an, 
tôi cũng nhận biết tất cả những điều khác đang diễn ra 
trong tâm. Tôi không quan tâm đến bất kì mức độ trí tuệ 
nào mà mình đạt được; tôi hiểu rằng nếu như giữ chánh 
niệm thì sẽ có sự nhẹ lòng nào đó. Tôi biết rằng bất cứ 
khi nào hành thiền, trầm cảm sẽ giảm đi một chút. Tôi 
chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi. 

Một mặt tôi chú ý tới tâm bình an; mặt khác tôi quan 
sát xem trạng thái đó được duy trì hay bị gián đoạn khi 
có sự tiếp xúc với những trải nghiệm bên trong hoặc bên 
ngoài. Khi bạn hay biết về cái tâm bình an, nó sẽ tiếp tục 
bình an. Khi bạn không còn hay biết cái tâm bình an thì 


tâm bắt đầu lộn xôn, rối ren. 


62 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Bạn có thể duy trì định tâm được bao lâu trong cuộc 


sống hằng ngày? 


Đức Phật nói rằng, khi có những chiếc lá phủ lên 
mặt hồ, bạn sẽ không thể thấy bóng mình dưới nước. 
Và khi mặt hồ lay động, bạn cũng không thể nhìn được 
bóng mình. Tâm cũng giống như thể. Định tâm và trí tuệ 


không thể xuất hiện khi tâm bị bao phủ bởi phiền não. 


Khi chánh niệm và định tâm có mặt càng lâu dài, trí 
tuệ càng có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Một khi bạn 
nhận ra tâm bất an và tiếp tục hay biết tâm bất an đó, 
nó bắt đầu trở nên trong sáng và bình an trở lại. Không 
nhận biết được sự mê mờ hay bất an chỉ dẫn tới việc tâm 
trở nên mê mờ hay bất an hơn. Khi liên tục hay biết tâm 
bình an và tất cả những gì đang diễn ra trong tâm, bạn sẽ 
ngay lập tức nhận biết khi một chút phiền não tới quấy 
nhiễu sự bình an đó. Khi đó, bạn có thể ngay lập tức nhận 
ra suy nghĩ xuất hiện trước khoảnh khắc có sự chuyển 


đổi từ tâm bình an sang tâm bất an. 


Thậm chí có lúc bạn không quan sát nhiều đối tượng 
thì bạn vẫn có thể hay biết một đối tượng chính, đó là 
trạng thái tâm. Khi biết trạng thái tâm của mình, bạn 


cũng sẽ biết được cảm thọ, thân và tâm cùng lúc; vì thể, 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


không cần thiết phải theo đuổi nhiều đối tượng. Thay 
vào đó, chỉ cần hay biết trạng thái tâm của bạn - liệu nó 
bình an hay bất an. Hãy lấy trạng thái tâm đó làm điểm 
neo trong khi bạn vẫn hay biết những đối tượng khác và 
cả khi giải quyết công việc. 

Các thiền sinh đều muốn cải thiện chất lượng tâm 
nhưng nếu bạn chưa quan sát được tâm thì sẽ chẳng thể 
thay đổi được tâm! Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có 
thể dành rất nhiều nỗ lực để làm việc và chỉ còn rất ít 
năng lượng cho sự chánh niệm, trong khi chánh niệm 
cũng cần chút năng lượng. Nếu như không khéo léo sử 
dụng vừa đủ năng lượng cho chánh niệm thì bạn sẽ sử 
dụng quá nhiều và sẽ không có đủ năng lượng để làm 
các công việc bình thường. Hãy học cách sử dụng vừa đủ 
năng lượng và sau đó thực hành liên tục. Bạn sẽ trở nên 


thuần thục nếu làm việc này mỗi ngày. 


CỦNG CỐ NĂNG LƯỢNG CHO TÂM 


Nhận biết tâm thiền đang hoạt động là điều rất quan 
trọng vì nó cho phép chúng ta nhìn thấy mối liên hệ 
nhân - quả, đồng thời giúp chúng ta tiếp tục công việc 


hành thiền. Sự hay biết này củng cố sức mạnh và cung 


64 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


cấp năng lượng cho tâm. Ngay cả khi quan sát thấy chánh 
niệm đang hiện hữu, chúng ta cũng cần phải biết rõ đối 
tượng mà chánh niệm đang ghi nhận. Có như vậy, ta mới 
thấy được bức tranh toàn cảnh về sự vận hành của chánh 
niệm trong thời điểm hiện tại, từ đó làm nền tảng cho trí 


tuệ sinh khởi. 


CHÚNG TA ĐẠT ĐƯỢC TIẾN BỘ BẰNG CÁCH NÀO? 


Đối với hầu hết chúng ta, chánh niệm + trí tuệ chưa 
sẵn sàng và ở “chế độ chờ”, vì thế, phiền não có cơ hội 
xuất hiện trở đi trở lại. Một cái vòng luẩn quấn: chúng 
ta không thể có được bình an, do đó chúng ta không thể 
tiến bộ trong thực hành và vì không thể tiến bộ trong 
thực hành nên chúng ta không thể có được bình an. Khi 
trí tuệ không có mặt, dù chỉ một lúc, chúng ta thậm chí 
không thể thực sự duy trì được chánh niệm và định tâm 


liên tục trong cuộc sống. 


Hầu hết chúng ta khá thành thạo trong việc chánh 
niệm trên thân và các cảm thọ nhưng không được thuần 
thục trong việc chánh niệm trên tâm. Nhất là trong các 
khóa thiền ngắn, chúng ta không được thuân thục trong 


niệm xứ thứ ba và thứ tư, đó là chánh niệm về tâm và 


Sayadaw U Tejaniya | 68 


về pháp. Các khóa thiên ngắn cho chúng ta thời gian 
để lắng tâm một chút và chúng ta kinh nghiệm niệm xứ 
thứ nhất và thứ hai nhưng lại không thực sự thành thạo 
trong niệm xứ thứ ba và thứ tư. Sau đó, khi trở về nhà và 
ngưng thực hành, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu khi 


tham gia khóa thiền khác. 


Khi chúng ta học để trở nên thành thạo với cái gì đó, 
ví dụ trong kĩ thuật gạt bóng gôn, chúng ta thực hiện đi 
thực hiện lại những cú putt và đánh giá xem liệu năng 
lượng chúng ta dùng đã đủ hay chưa. Sau đó, chúng ta 
điều chỉnh lối chơi và thử lại. Chúng ta cần phải áp dụng 
phương pháp tương tự vào trong thiền. Thay vì tập trung 
một cách cưỡng ép, hãy dành sự chú ý nhẹ nhàng và mỗi 
quan tâm trọn vẹn vào quá trình thiên. Những người hay 
nấu ăn sẽ hiểu điều tôi muốn nói là gì. Làm thế nào một 
chút hành thêm vào lại có thể đổi vị của món ăn? Món 
ăn sẽ thế nào nếu như chúng ta nấu hành kĩ hơn một 
chút? Vị của món ăn sẽ thay đổi ra sao nếu như chúng 
ta cho thêm nước tương thay vì muối? Khi làm bất cứ 
điêu gì trong cuộc sống, chúng ta biết cách sử dụng trí 
tuệ để hình dung ra cách thực hiện một điều gì đó tốt 


nhất. Tại sao chúng ta không làm như vậy trong thiền? 


868 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Tại sao chúng ta lại chỉ nhắm mắt tuân theo những lời 
hướng dẫn mà không có sự để tâm hay suy xét cá nhân? 
Giả sử chúng ta nhận được lời hướng dẫn là hãy tập 
trung, chúng ta có thể bắt tay làm điều đó ngay mà không 
cân nhắc liệu nó có hữu ích hay không. Chúng ta cần 
tự mình đánh giá: Liệu nó có hiệu quả không? Tác động 
của nó là gì? Nó như thế nào? Tôi muốn các bạn hãy 
mở cửa đón nhận các khả năng thông qua hiểu biết của 


chính mình. 


Khi tôi bắt đầu thực hành, thầy tôi thường đặt ra các 
câu hỏi cho tôi và không đưa ra lời giải đáp. Vì muốn biết 
câu trả lời nên tôi sẽ hành thiền và quan sát với những 
câu hỏi của thầy trong tâm. Kết quả là, tôi đã học được 
bài học. Lúc đầu, mong muốn có câu trả lời chỉ xuất phát 
từ lòng tham và nó chẳng đưa tôi đến đâu! Sau đó, tôi 
học được cái gì mang lại kết quả, cái gì không và dân 
dần tìm ra con đường cho mình. Tôi rất may mắn vì bắt 
đầu khi còn trẻ và có được một người thầy tuyệt vời là 
Sayadawøyl. 

Kĩ năng và hiểu biết vê cách thực hành đúng là rất 
quan trọng. Khi chúng ta trở nên thuần thục trong việc 
quan sát toàn bộ sáu cửa giác quan và thực sự nắm bắt 


được cách quan sát, ta sẽ thấy tự tin thực hành tại nhà 


Sayadaw U Tejaniya | §1 


trong cuộc sống. Chúng ta không biết tình huống nào 
sẽ đến và không thể dự đoán được con người hay hoàn 


cảnh nào sẽ tác động lên chúng ta. 


Tôi muốn ví chánh niệm giống như người mẹ chăm 
con. Có con là cả một mối bận tâm lớn, tất cả các bà mẹ 
đều hiểu điều đó. Có lần tôi quan sát một bà mẹ chăm 
đứa con hai tuổi và thấy cô ấy khéo léo với đứa con đang 
ngồi trong lòng đến thế nào. Cô ấy nói chuyện với bốn 
người khác trong khi cho con ăn. Khi đứa bé di chuyển 
trong lòng, cô ấy uốn người theo và cứ thi thoảng lại bón 
cho đứa bé, và khi đứa bé không thích thứ cô ấy chuẩn bị 
đút vào miệng nó thì cô ấy trả lại cái thìa vào chỗ cũ, xúc 
thìa khác cho đứa bé rồi sau đó bón trở lại chỗ thức ăn 
lúc nãy. Thi thoảng, cô ấy tự mình ăn thìa thức ăn đó, 
luôn hài hòa, không chê trách đứa trẻ. Thiền cũng giống 
như vậy. Lúc đầu chúng ta có thể thấy khó nhận biết 
chúng ta đang làm gì và khó giữ chánh niệm nhưng tất 


cả chỉ là thực hành và thói quen. 


TRẠCH PHÁP LÀ MỘT PHẦN CỦA VIỆC THỰC HÀNH 


Khi các suy nghĩ quá vi tế và bạn không nhận biết 
được chúng thì lý do dẫn tới suy nghĩ sẽ không hiển lộ. 


Vì vậy, có thể có niệm và định nhưng tuệ lại vắng mặt 


88 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Dù là hành động, lời nói hay 
suy nghĩ thì đằng sau chúng 
đều có tư tưởng nào đó. 


Sayadaw U Tejaniya | 68 


trong bức tranh tổng thể. Cần phải có một chút sự trạch 
pháp ở đây. Trong cuộc sống hằng ngày, trước hết, chúng 
ta hay biết những øì đang diễn ra khi chúng ta đi lại. Sau 
đó, chúng ta sẽ bắt đầu để ý xem tại sao chân của ta lại 
chuyển động như vậy. Có nguyên nhân đẳng sau nó. Dù 
là hành động, lời nói hay suy nghĩ thì đằng sau chúng 
đều có tư tưởng nào đó. Không có lời nói hay hành động 


nào mà không có tư tưởng nào đó thúc đẩy đằng sau. 


Tại sao bạn lại mặc chiếc áo bạn đang khoác trên 
người lúc này? Tại sao bạn lại để chìa khóa, ví dụ, ở đây 
thay vì ở một góc nào đó? Có các tư tưởng ở trong tâm. 
Hãy để ý xem điều gì đang xảy ra. Nếu như bạn đang 
nhận biết được tâm thì hãy bắt đầu chú ý tới việc tâm 
đang cảm thấy thế nào hay đang suy nghĩ gì. Khi đó, bạn 
sẽ bắt đầu nhận biết được nguyên nhân. Tâm đang hay 
biết, ghi nhận và cảm nhận. Hãy chú ý tới tâm muốn làm 
điêu gì đó hay muốn điều gì đó xảy ra. 

Những ý định của tâm (tác ý) này hiện hữu ở mọi nơi 
trên thân. Bạn nhận biết được những ý định gì khi đang 
đi? Bạn hay biết được gì khi đang ngồi? Bạn nhận thấy 
được điều gì khi đang làm việc? Bạn có ghi nhận được 


ý muốn di chuyển không? Bạn muốn di chuyển cái gì? 


T10 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Mọi sự chuyển động đều gắn liền với tác ý. Nếu bạn 
cử động cả hai tay thì có tác ý liên quan đến cả hai tay. 
Bạn có thể nhận ra những điều này nếu quan sát tâm. 
Bạn hay biết được gì khi đọc đến đây? Nếu chỉ quan sát 
thân thì bạn sẽ không nhìn được bức tranh tổng thể. Khi 
bạn bắt đầu nhìn một bức tranh toàn diện hơn về thân 
và tâm mình đang hoạt động như thế nào thì bạn cũng 
sẽ nhìn được các nguyên nhân và kết quả, và khi đó bức 


tranh trở nên rất thú vị. 


Phiền não vẫn có thể xâm nhập bất cứ khi nào có 
niệm và định nhưng không có tuệ. Vì vậy, ngay cả khi có 
niệm và định, một chút thái độ sai có thể khiến phiền não 
chen vào! Sợ hãi có thể xuất hiện chỉ trong một suy nghĩ. 
Khi nhìn thấy một tiến trình hoàn chỉnh, bạn sẽ thấy rất 
rõ rằng không cân phải quấn quanh nữa. Tâm hiểu rằng 
do suy nghĩ này, kết quả là nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện. Một 
thiên sinh chú ý tới cách vận hành của các nguyên nhân 
và kết quả sẽ tới lúc có được hiểu biết vê nhân quả. 

Khi cố gắng hiểu trạng thái của cơn sân, tôi đã hỏi 
chính mình rằng liệu tôi cảm thấy hạnh phúc hay bình 
an khi sân. Tại sao lại có sân? Tôi sân với cái gì? Khi tâm 


sân với cải gì đó, có một tư tưởng nào đó đang ngầm ẩn. 


Sayadaw U Tejaniya | TÍ 


Tâm đang bám giữ vào một niêm tin nhất định và vì thế 
trở nên sân. Ngay khi tôi nhận thấy điều này đang diễn ra 


trong tâm thì cơn sân đã biến mất. 


Lăm lúc người ta thậm chí không biết họ đang sân 
với cái gì. Quá nhiêu thứ đã tích lũy theo thời gian và khó 
lòng chia chẻ được. Tất cả cứ lẫn lộn lung tung. Đôi khi 
tôi hỏi mọi người tại sao họ không vui và thậm chí họ 


cũng không biết tại sao. 


Bạn phải quan sát mỗi lần cơn sân xuất hiện. Tâm 
sân này, trước đó một lúc, không có mặt. Hãy nhìn thật 
sâu cảm giác này. Nó liên quan tới các yếu tổ xung quanh 
kinh nghiệm của bạn ở thời điểm hiện tại bởi vì tâm đã 
có sẵn những giả định nào đó về những yếu tố này. Liệu 
có phải là ai đó không? Liệu có phải là cái gì đó thuộc về 
môi trường? Đó có phải là chính bạn không? 

Ví dụ, mọi người cảm thấy không nên tức giận vì 
họ đang trong khóa thiền. Tuy nhiên, cơn sân vẫn xuất 
hiện. Lúc này, họ lại sân với việc có cơn sân! Điêu này là 
có thể xảy ra! Các thiên sinh khi đó trở nên nản chí. Đôi 
khi, tâm có thể có thói quen sân với cái gì đó cụ thể nên 
khi đối tượng này xuất hiện, sân sẽ phát khởi. Nếu bạn 


có thể hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên thì cơn sân 


12 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sẽ ngay lập tức giảm cường độ. Làm sao có thể như vậy? 


Đó là vì lúc này bạn có Chánh kiến. 


Bạn cần quan sát và tìm hiểu cái gì đang xảy ra và tại 
sao nó lại xảy ra. Bạn cần biết tại sao cơn sân có mặt. Tại 
sao cảm giác này lại xuất hiện? Có thể bạn đang thất vọng. 
Tại sao bạn lại thất vọng? Bạn muốn điều gì đó xảy ra. Nói 
rõ hơn là, bạn không có được cái mình muốn hay cái bạn 
muốn xảy ra đã không xảy ra. Bạn muốn cái gì đó. Liệu 
bạn có thể chỉ đơn thuần quan sát cơn sân này không? 
Đó là điều không thể. Cơn sân sẽ tiếp tục diễn ra. Tại sao? 
Bởi vì có một nguyên nhân nào đó bạn chưa giải quyết. 
Muốn biết cường độ của cơn sân, bạn có thể nhìn vào 
cường độ của ham muốn. Chúng có mỗi liên hệ với nhau. 

Khi bạn có một số ý định từ trước về cái gì đó và 
chúng không diễn ra theo cách bạn muốn thì cơn sân sẽ 
xuất hiện. Hoặc bạn có thể thấy có lý do hợp lí để sân với 
cái gì đó. Bạn có thể kể lại sự việc đó cho một người bạn 
của mình nghe và nói “Đáng nhẽ tớ phải tức điên lên vì 
chuyện này, chuyện kia...” Điều này nghĩa là gì? Tâm chỉ 
đang tự nó chuẩn bị để nới lỏng phiền não. Nhưng nới 


lỏng cơn sân chẳng bao giờ là điều tốt cả. 


Sayadaw U Tejaniya | Tầ 


LÊN VÕ ĐÀI 

Bây giờ là lúc bạn bước lên võ đài quyền Anh. Tôi 
là huấn luyện viên nhưng tất cả những gì tôi có thể làm 
là la hét từ đường biên. Với những người mới bắt đầu, 
tôi sẽ hét to chiến lược khi bạn nhìn tôi để tìm kiếm sự 
trợ giúp. Các vận động viên không chuyên thường nhìn 
huấn luyện viên để xin những lời chỉ dẫn thêm trong khi 
các vận động viên chuyên nghiệp không cân làm như 
vậy, họ có thể tự suy nghĩ và đưa ra những cú đấm. Là 
một huấn luyện viên, tôi có thể la hét những gì tôi muốn 
nhưng bạn, một thiền sinh và một võ sĩ quyền Anh, chỉ 
có thể sử dụng những chiến lược mà mình quen thuộc. 
Bạn là một tay đấm đang trên võ đài và bạn đang đối mặt 


với trận đấu thực sự. 


Khi thực hành tại nhà, tôi thường nói chuyện với 
thầy khoảng mỗi tuần một lần. Nếu bạn đang thực hành 
tại nhà và không có ai để hỏi thì hãy hỏi chính mình và 
để câu hỏi sang một bên. Sau đó, hãy nhớ lại những gì tôi 
vừa nói và những gì đức Phật chỉ dạy. Trước đó bạn đã 
thử làm gì? Cách nào hiệu quả? Liệu bạn có nên thử cách 
này hay cách khác không? Thậm chí cả những người 


không hành thiền cũng sẽ ngôi xuống và suy nghĩ thực 


` 


OP NHẬT BỤI VÀNG 


ra 


MịG 


tự nhiên, 
hiểu được 
háp. 
Đ. a .# 


Z 


ở nên 
lên 


htr 
ẽ tưnh 
ất của p 


ực hàn 
gsS 
bản chã 


_ 
lệc th 
n cũn 


-~..B 


L ..._. 


BE - 


Sayadaw U Tejaniya | T8 


sự cần trọng về một vấn đề trong cuộc sống nếu vấn đề 
đó đủ quan trọng đối với họ. Tư duy mà chúng ta đang đề 
cập tới trong thiền không chỉ là tư duy trừu tượng, ngẫu 
nhiên mà còn là chánh tư duy và có sử dụng trí tuệ. 
Thầy tôi không bao giờ bảo tôi ngừng suy nghĩ. Thầy 
cũng không hoàn toàn khuyến khích tôi nên nghĩ nhưng 
thầy có đặt ra các câu hỏi khiến tôi phải quan sát và suy 
xét xem tôi đang thực hành như thể nào. Cuối cùng, tôi 
khám phá ra các câu trả lời và nhận ra rằng người ta sẽ 
tìm thấy câu trả lời bằng việc ghi nhận/quan sát và bằng 
việc đặt câu hỏi. Khi bắt đầu với câu hỏi tại sao, bạn đã 
kích thích sự tò mò và trí thông minh nội tại. Ban đầu, 
bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi trong giai đoạn học hỏi nhưng 
bạn sẽ không có nhiều câu hỏi trong giai đoạn có trí tuệ. 
Ở thời điểm đó, tâm sẽ trở nên sáng rõ và ít lộn xộn hơn. 


Người trò ở trong bạn. Người thầy cũng ở trong bạn. 


“PHÁP BẢO HỘ TRÌ NGƯỜI TRÌ PHÁP” 


Trì (thực hành) Pháp là công việc khả thi. Bạn cần 
có sự kiên nhẫn và thực hành liên tục, bền bỉ một vài 
năm. Bạn cần phải nếm đủ các hương vị của Pháp: của 


sự hay biết, của chánh niệm và của trí tuệ. Bạn phải vun 


16 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


bồi năng lượng và trí tuệ cho chính mình. Khi bạn đã 
nếm đủ Pháp, Pháp sẽ dẫn dắt bạn đi. Khi thực hành như 
vậy, cuối cùng tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu Pháp bảo 
hộ trì người trì Pháp. Hay nói cách khác, nếu bạn hộ trì 
Pháp thì Pháp cũng sẽ hộ trì bạn. Khi bạn thực sự thực 
hành lâu dài, việc thực hành mới trở nên tự nhiên. Khi 
việc thực hành trở nên tự nhiên, bạn cũng sẽ tự nhiên 


hiểu được bản chất của pháp. 


Đôi khi, các hành giả bị ấn tượng rằng họ phải thực hành 
theo một cách nhất định để đạt kết quả nhất định. 
Đó không phải là vấn đê. 
Bản thân thực hành là một quá trình học hỏi. 


Bạn đang học để hiểu thiền vận hành như thế nào. 


18 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Quan sát kỹ hơn 


hãy tôi liên tục nhắc nhở tôi rằng tất cả các vấn đê 
trên thế giới này đều bắt nguồn từ tham, sân và sĩ. 
Hãy để mắt tới chúng. Quan sát và kiểm soát 
những phẩm chất tâm bất thiện này sẽ khiến cho những 


phẩm chất tâm thiện tự động khởi sinh. 


SỰ ĐA DẠNG CỦA HAM MUỐN 


Khi có nhiều cảm giác dễ chịu trên thân, chúng ta 
có thể trở nên ham muốn nhiều hơn nữa. Hãy quan sát 
tâm tham này đồng thời để mắt tới chánh niệm càng 
nhiều càng tốt. Khi ham muốn rất vi tế và không phát 
hiện được, ít nhất bạn vẫn có thể nhận ra sự có mặt của 
chánh niệm. Với việc chánh niệm về sự chánh niệm, tâm 
sẽ khó bị cuốn vào các cảm giác dễ chịu hơn. Thêm vào 
đó, nỗ lực duy trì chánh niệm liên tục cũng khiến tâm 
tham khó lòng thỏa thích hưởng thụ trong lạc thọ. 

Liệu cảm giác đói trong dạ dày và ý muốn ăn có phải 
là một không? Nếu không có chánh niệm thì rất khó 


phân biệt và chúng dường như là một. Khi thực hành 


Sayadaw U Tejaniya | T8 


nhiều hơn, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những khác biệt giữa 
hoạt động trên thân như cái dạ dày đang réo với cái ham 
muốn được ăn. Khi đang ăn cái gì đó, bạn có chủ ý tới 
sự khác biệt giữa vị của món súp nóng-và-chua với cảm 
giác rằng có cái gì đó dễ chịu hay không? Cơn đói diễn 
ra trên thân trong khi đó ham muốn ăn diễn ra trên tâm. 


Cảm giác dễ chịu đó gọi là cảm thọ (vedan3). 


Tâm tham tự quấn lấy đối tượng. Liệu nó có quấn 
quanh một đối tượng rồi sau đó buông đối tượng đi hay 
sẽ tự xiết lấy đối tượng và nghĩ rằng “Ta không thể để 
nó đi được, ta cần nó ở gần, ta muốn nó mãi mãi?” Tâm 
tham với đối tượng này mạnh thể nào? Lấy ví dụ, chúng 
ta nhìn thấy một bông hoa mọc bên vệ đường và một số 
người có thể ghi nhận rằng đó là một bông hoa đẹp và 
tiếp tục đi trong khi những người khác có thể nhìn thấy 
bông hoa và nghĩ rằng họ muốn giữ nó cho mình, rồi hái 
nó. Một số sự dính mắc giống như tờ giấy dán ghi chú 


trong khi số khác lại giống như keo siêu dính đa năng! 


Hãy chia chẻ sự dính mắc để tìm ra bản chất của nó. 
Bạn có thể bị cuốn hút bởi một người nhất định và bạn 
nghĩ bạn thích toàn bộ con người đó. Chính xác thì bạn 
thích gì ở người đó? Bạn thích đôi mắt hay mái tóc của 


họ? Bạn thích cách họ cư xử hay cách họ cười? Có phải 


80 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu sẵn có hiểu biết nhất định về 
bản chất của tâm sân thì sẽ rất khó 
để nó gia tăng cường độ. 


Sayadaw U Tejaniya | 8f 


bạn bị hấp dẫn bởi một phẩm chất tâm? Bạn biết gì về 
con người này? Họ có tốt bụng không? Họ có khơi gợi 
một cảm giác nhất định mà bạn chưa từng gặp ở nơi 
nào khác? Tâm đang tự quấn lấy một đặc điểm cụ thể 
nào? Tâm sĩ có thể mạnh đến mức ban đầu chúng ta bị 
cuốn hút bởi một đặc điểm nhất định nhưng khi rơi vào 
bẫy và tiến về phía đối tượng, chúng ta tới mức tin rằng 
chúng ta thích toàn bộ con người họ. Tâm sĩ truyền đi 
quan điểm rằng toàn bộ con người này là tuyệt vời! Lúc 
đầu chỉ có một hoặc hai phẩm chất hấp dẫn chúng ta, sau 
đó tâm s¡ khiến chúng ta mắc bẫy. Hãy kiểm tra xem cái 
gì khiến tâm bạn chú ý và để ý tới những trải nghiệm mà 
thông qua một sản phẩm, một con người hay một kinh 
nghiệm cụ thể, bạn đang muốn tải tạo hay kinh nghiệm 


thêm lần nữa. 


MONG MUỐN MỌI THỨ PHẢI ỔN 


Ai cũng có rất nhiều mong muốn nhưng có một 
mong muốn rất mạnh mẽ mà lại khó thấy đó là mong 
muốn rằng mọi thứ trong cuộc sống này phải ổn. Ước 
muốn này rất mạnh mẽ và kiên cố nhưng chúng ta lại 
không ý thức được nó vì nó tác động đến chúng ta ở mức 


độ tiêm thức. Chúng ta lớn lên với suy nghĩ rằng mọi thứ 


82 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sẽ phải vận hành theo cách chúng ta muốn và trở nên 
bực bội khi một việc nhỏ nhặt nào đó đổ bể. Tâm ngay 
lập tức trở nên thất vọng vì vấn đề nhỏ nhặt này. Chẳng 
hạn, chúng ta muốn mười điều và chúng ta đạt được tất 
cả, tâm lắng dịu không có vấn đề gì. Nếu chúng ta không 
thể đạt được một hay hai điều, tâm trở nên bực dọc. Nếu 
chúng ta không đạt một nửa, tâm rơi vào trâm cảm. Nếu 


chúng ta không đạt được điều gì, tâm có thể phát điên. 


Đừng kỳ vọng rằng mọi thứ phải ổn. Tương lai chưa 
chắc chắn và có 50% khả năng những thứ không mong 
đợi có thể xảy ra với chúng ta. Chúng ta cần sẵn sàng đối 
mặt với kết quả có thể xảy ra này. Điều rõ ràng là chúng 
ta sẽ già, bệnh, xa lìa người thân yêu và chết. Khổ là điêu 
chắc chắn. 


TẠI SAO CÓ TÂM SÂN? 


Chúng ta hãy nói về tâm sân và một loạt trạng thái 
cảm xúc từ buồn, đau khổ, sợ hãi cho tới thù ghét, giận 
dữ, chống đối và các trạng thái khác của tâm sân. Tại 
sao lại có sân? Vì sao nó lại xảy ra? Trạng thái sân là của 
ai? Nghiên cứu trạng thái này khi nó sinh khởi và diễn 
tiến để hiểu bản chất của nó. Nếu sẵn có hiểu biết nhất 
định về bản chất của tâm sân thì sẽ rất khó để nó gia tăng 


cường độ. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


Khi bạn cảm thấy bực mình vì điều gì đó, hãy tìm 
hiểu tất cả các khía cạnh của tâm sân này mỗi lần nó khởi 
sinh. Hãy quan sát các cảm thọ, suy nghĩ và bất kì cái gì 
khác xung quanh cơn giận này. Quan sát cách tâm đang 
suy nghĩ trước khi cơn giận xuất hiện. Nếu chỉ hay biết 
được cơn giận khi nó đã bùng phát hay qua đi thì có thể 
bạn sẽ không biết được nguyên nhân nó đến từ đâu. Bạn 
cần phải nhìn thấy chuỗi suy nghĩ đến trước khi có trạng 
thái cảm xúc này. Ở đây, chúng ta đang không nói tới nội 
dung cơn sân (tức là “điều này điều kia đang khiến tôi 
phát điên”) Nếu nhận biết được tâm ngay khi nó đang 
bực dọc thì bạn có thể hiểu được nguyên nhân. Hãy để ý 
tới suy nghĩ. Tâm đang nghĩ gì? Khi giận tâm nghĩ gì? Khi 
không giận tâm nghĩ gì? Với sự nhận biết như vậy, bạn sẽ 


bắt đầu thấy được nhân và quả. 


Như vậy, bạn đã hiểu rằng chỉ hay biết bất cứ khi nào 
cái gì đó khởi sinh là chưa đủ. Bạn phải đạt tới mức độ có 
thể nhận ra nhân và quả đang vận hành nữa. Nếu không 
nắm bắt được nguyên nhân thì các kết quả/ảnh hưởng 
sẽ tiếp tục tích lũy mà không bị cản trở và cơn sân sẽ 
ngày càng lớn mạnh. 

Hãy tìm hiểu những điều này và nghiên cứu các hiện 
tượng của tâm đang vận hành. Ghi nhận những tiếng thì 


84 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


thầm trong tâm mỗi khi có suy nghĩ. Có những dạng suy 
nghĩ nào khi bạn đang ở một mình? Có những dạng suy 
nghĩ nào khi bạn đang ở cùng những người khác? Tâm 
nghĩ thế nào trong những hoàn cảnh ấy? Bạn cần phải 


nhìn thấy tất cả những điều này. 


TỪ KHÔNG TỚI MỘT TRIỆU 


Có thời gian khi còn là cư sĩ, tôi đã thực hành liên 
tục được khoảng một năm và suốt quãng thời gian khá 
dài, tôi không có cơn sân nào đáng kể. Một ngày ngủ dậy, 
tôi biết mình bị ốm nhưng vẫn đi làm và xoay xở công 
việc kinh doanh của gia đình một mình. Những sự không 
hài lòng nho nhỏ tích lũy dần suốt cả ngày nhưng tôi 
không dành thời gian để xem xét hay giải quyết chúng. 
Đến khuya đêm hôm đó, tôi hỏi một trong số các em trai 
của mình (là bác sĩ) để xin thuốc và cậu ấy phản ứng khá 
xấc xược. Đó chính là giọt nước tràn ly. Tôi phát khùng 
lên, trong đầu bùng lên suy nghĩ “Làm sao nó dám nói 
chuyện với mình như thể?” Tôi đá cái ghế từ đầu đến 
cuối phòng như cách tôi đã làm khi còn trẻ. Cả gia đình 
tôi lúc ấy đang ngồi quanh phòng và mọi người tròn mắt 


nhìn tôi. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


Chánh niệm chỉ quay trở lại khi chị gái tôi hỏi 
“Chuyện gì đang diễn ra với cái người hành thiền nhiều 
như cậu thế?” Khi đó, tôi nhìn thấy toàn bộ quá trình 
cả bên trong và bên ngoài. Tôi nhìn thấy những gương 
mặt hoảng hốt xung quanh tôi và nhận ra tôi đã phá vỡ 
không khí gia đình thế nào. Tôi cũng nhìn thấy toàn bộ 
tiến trình tâm từ một hạt giống nhỏ tới khi bùng nổ. Việc 
cơn sân tiêu cực tới mức nào trở nên rất rõ ràng. Không 
có một chút thiện lành nào ở đó cả. 

Nhìn tất cả những điều này trong một bức tranh tổng 
thể, tôi thề với mình rằng sẽ không để điều gì tương tự 
xảy ra. Tôi học cách không tiếp tục dòng suy nghĩ khi thấy 
sự không hài lòng xuất hiện trong tâm. Thay vào đó, tôi 
chuyển sang ngắm nhìn cảm giác đi cùng suy nghĩ ấy. Kể 
từ đó trở đi, tôi đã dập tắt cơn sân dù chỉ ghi nhận chút 
mầm mống của sân giận. Không có cái gì quan trọng hơn 
việc chú ý tới dù chỉ là những dấu hiệu nhỏ nhất của sân 
giận và tôi sẽ thực hành thiền định (samatha) và/hoặc 
thiên quán (vipassan3) tùy từng tình huống. Cơn sân sẽ 
đi từ số không đến số một và sau đó trở về số không. Tôi 
làm việc với những số không và số một, không bao giờ để 


nó tích tụ thêm nữa. 


86 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Hãy hỏi chính mình tại sao bạn lại bực mình với cái 
gì đó. Tại sao bạn tiếp tục sân và tại sao thậm chí bạn lại 
trở nên sân nhiều hơn. Có nhiên liệu ở nơi nào đó. Với 
nhiều người, cơn sân sẽ đi thẳng từ không tới một triệu! 
Thay vì làm mát cơn sân bằng nước, tất cả chúng ta lại đổ 


thêm dầu! Thế nên, tất nhiên là cơn sân sẽ tăng trưởng! 


TÂM SI 


Luôn có những phiền não vi tế chạy ngầm và tâm sĩ 
luôn ở đó. Bất cứ khi nào không có trí tuệ thì tâm sĩ sẽ có 
mặt. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi trí tuệ 
có mặt thì tâm sĩ mới không hiện hữu. Có bao nhiêu lần 
ý niệm về cái “lôi” không sinh khởi? Bạn có thể ghi nhận 
điêu đó trong phút chốc, sau đó tâm sĩ xuất hiện và che 


lấp trí tuệ ngay lập tức. 


Sĩ (moha) là bóng tối và bạn có cái đèn pin nhỏ của 
một tên trộm. Khi bạn bật nó lên, nó sẽ chiếu sáng một 
khu vực nhỏ trước mặt và bạn có thể hài lòng với điều 
đó. Bạn có thể nghĩ “Ồ, giờ ta đã biết rất nhiều rồi” Vậy 
còn những thứ mà bạn chưa biết tới thì sao? Thế giới 
rất rộng lớn và bạn chỉ biết những gì bạn biết nhưng lại 


không biết những øì bạn chưa biết. 


Sayadaw U Tejaniya | 81 


TÂM PHÓNG DẬT 


Bạn không cân phải cố gắng hạn chế hay kiểm soát 
tâm phóng dật. Tâm đang tán loạn, chỉ cần ghi nhận tâm 
đang tán loạn. Khi bạn nhận ra được điều này nghĩa là 
cái gì đó đã hoạt động. Chỉ hay biết nhẹ nhàng mà không 
lạc vào suy nghĩ. Tâm giống như con khỉ, nó nhảy từ cây 
này sang cây khác. Kiểm soát một con khỉ có dễ không? 
Không dễ lắm! Cố gắng kiểm soát tâm phóng dật đòi hỏi 
nhiều năng lượng và sự tập trung hơn, thậm chí còn làm 
phóng dật gia tăng. Hãy nhớ rằng suy nghĩ phóng dật 
không liên quan gì tới bạn. Bạn chỉ cần hay biết mỗi khi 
tâm suy nghĩ và vui mừng rằng có sự hay biết về trạng 
thái tâm này. Khi có thái độ đúng và bạn chấp nhận rằng 
một cái tâm phóng dật, lang thang không phải là vấn đề 


thì khi đó tâm sẽ trở nên ổn định hơn. 


Nếu mỗi lần có suy nghĩ bạn đều biết thì bạn (hay 
tâm thiền) không bị cuốn vào suy nghĩ có phải không? 
Bạn sẽ bị cuốn vào suy nghĩ nếu như không nhận biết 
điều gì đang diễn ra. Thay vì lấy nội dung suy nghĩ làm 
đối tượng, chỉ cần hay biết rằng tâm suy nghĩ vừa xuất 
hiện. Khi một suy nghĩ mới đến, bạn hay biết. Khi một 


suy nghĩ khác đến, bạn hay biết. Rất nhiều, rất nhiều suy 


88 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Lợi ích thực sự của Pháp là ở chỗ: 
sau khi quan sát các phiền não và thấu hiểu 
được chúng, ta sẽ giải quyết các vấn đề 
với góc nhìn mới - góc nhìn của trí tuệ. 


Sayadaw U Tejaniya | 89 


nghĩ mới sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu quan sát 
thấy rằng cái tâm mà bạn nghĩ là của bạn không phải của 


bạn. Tâm là tâm, nó không phải là “tôi” hay “của tôi.” 


VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI 


Những thách thức xuất hiện trong cuộc sống hằng 
ngày là điều bình thường và bạn có thể phản ứng với 
những trở ngại này theo các cách khác nhau. Bạn có thể 
giải quyết vấn đề ngay ở hiện tại để tạm thời khiến bản 
thân cảm thấy tốt hơn, nhưng sự thoải mái ngắn ngủi 
đó sẽ không thể mở ra Sự thật cao quý thứ hai trong 
Tứ diệu để đó là Nguyên nhân của Khổ. Hãy nhớ rằng 
không có cầu vượt hay hâm chưi nào trên con đường 
Chánh đạo; bạn phải đi xuyên qua thị trấn với bất kỳ kinh 
nghiệm nào xảy ra. Các bài học đã dành sẵn cho bạn và 
bạn phải nhận ra đó là một bài học, một cơ hội để làm 
việc với chướng ngại và đi đến sự nhận thức có thể giải 
phóng bạn. Lợi ích thực sự của Pháp là ở chỗ: sau khi 
quan sát các phiền não và thấu hiểu được chúng, ta sẽ 
giải quyết các vấn đề với góc nhìn mới - góc nhìn của trí 
tuệ. Chúng ta luôn phải phải đối mặt với các vấn đề trong 
cuộc sống. Khi tâm thực sự hiểu được cái gì đó sai là sai, 


nó sẽ không lặp lại lỗi lầm tương tự. Sự hiểu biết khi ấy 


90 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sẽ chín muôi và bạn có thể xử lý các vấn đề cuộc sống 
một cách khôn ngoan. 

Chúng ta cần nhận ra rằng chính tâm và những chiêu 
trò của tâm khiến chúng ta không hạnh phúc. Một số 
thiên sinh nói với tôi rằng họ thực hành metta (thiên 
tâm từ) để đương đầu với những so sánh và phán xét 
nhưng thiền tâm từ sẽ không bứng rễ được nguyên nhân 
của khổ. Tâm từ giống như một liều cao xoa bóp nhưng 
không giúp chữa lành được vết thương. Sẽ hữu ích hơn 
khi bạn nhận ra việc phán xét gây tổn thương đến thế 
nào. Mục đích của việc sống với chánh niệm là để nhận 
biết mọi thứ thực sự là như thế nào và để hiểu. Hy vọng 
rằng sự hiểu biết đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi những 
phiền não. Vì vậy, lần sau đừng sử dụng tâm từ như là 
một liều thuốc giải độc vì bạn sẽ không nhìn thấy sự thật 


của những øì đang diễn ra. 


Chúng ta nên quan tâm tới các mối quan hệ bên 
trong mình: sự ảnh hưởng lẫn nhau của các đối tượng, 
trạng thái tâm, trí tuệ, phiên não và chánh niệm. Đây là 
những mối quan hệ mà chúng ta cần quan tâm. Những 
người ngoài kia hay việc họ đang làm gì là những khái 
niệm. Hơn nữa, những đối tượng ngoài kia chẳng làm gì 


cả ngoài việc chú ý tới công việc của họ. Nhưng cái tâm 


Sayadaw U Tejaniya | 8Í 


này lại không chú ý vào công việc của nó mà vướng vào 
đủ loại vấn đề. Đây là mối quan hệ chúng ta cân quan tâm 


và là tất cả những gì chúng ta cần thực hành. 


Dù đang ngồi ở nơi nào đó và không nói chuyện hay 
không muốn nói chuyện với ai thì chúng ta vẫn đang có 
mỗi liên hệ với môi trường xung quanh. Chánh niệm cân 
quan sát mối quan hệ này. Không cân phải điều chỉnh 
mối quan hệ đang diễn ra nhưng chúng ta cần hay biết 
những øì đang diễn ra. Có sự chấm dứt khổ tạm thời và 
chấm dứt khổ vĩnh viễn, và chúng ta phải trả giá tương 
ứng. Một số thứ đến dễ dàng và ít tốn kém. Chúng ta sẽ 


phải trả cao hơn để đổi lẫy cái gì đó giá trị hơn. 


92 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Chúng ta nên quan tâm 
tới các mối quan hệ 
bên trong mình: 
sự ảnh hưởng lẫn nhau 
của các đối tượng, 
trạng thái tâm, trí tuệ, 
phiên não và chánh niệm. 
Đây là những mối quan hệ 
mà chúng ta 
cần quan tâm. 


Trí tuệ làm tăng trưởng đức tin, bất cứ ai hiểu được giá 
trị của chánh niệm và thu được lợi ích từ việc áp dụng 
chánh niệm vào trong cuộc sống sẽ thấy đức tin tăng 


trưởng. Yếu tố quan trọng nhất của đức tin là tỉn vào 
chính bản thân mình và vào khả năng nỗ lực thực hành 
của chúng ta. Tâm thiện hỗ trợ nhau giống như tâm bất 
thiện hỗ trợ nhau. Khi có nhiều nước hơn thì lửa sẽ tắt. 
Khi có nhiều lửa hơn thì đám cháy sẽ tiếp tục bùng lên. 


94 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Suy ngẫm. Học hỏi. Tỉnh tấn. 


uộc sống hằng ngày sẽ đầy ắp thăng trâm khi tham, 

sân, si và những người họ hàng của chúng tấn 

công mạnh mẽ. Trí tuệ bạn sở hữu có thể không 
đủ để ngăn chúng lại. Bạn sẽ tiếp cận tình huống như vậy 
bằng cách nào? Bước đầu tiên là chấp nhận bất cứ cái gì 
đang xảy ra trong tâm như nó đang là. Hãy chấp nhận 
rằng đây chỉ là bản chất của tâm. Nếu như không chấp 
nhận điều đó thì bạn sẽ chỉ đang lấy phiền não để chiến 
đấu với phiền não mà thôi. Điều này cũng giống như việc 
cố gắng tăng tốc xe mà một chân vẫn đặt ở phanh! Chiếc 


xe sẽ chẳng thể nào di chuyển nổi. 


Vì vậy, mới đầu, tâm có thể chưa hoàn toàn chấp 
nhận quá trình này. Điều đó không sao cả. Đây là cách 
thức bạn bắt đầu khi phát triển các kĩ năng thiền. Hãy 
học hỏi từ những tình huống khác nhau này. Sau đó, bạn 
sẽ bắt đầu nhận biết được các nguyên nhân và kết quả. 
Khi ta hiểu được những nguyên nhân dẫn tới đà thực 
hành tăng trưởng thì việc hành thiền sẽ tiến triển một 


cách tự nhiên. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


Trong khi các tiến trình đang diễn ra, chánh niệm 
sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu từng chút từng chút từ phía 
sau và trí tuệ sẽ can thiệp khi có đủ dữ liệu. Khi trí tuệ 
xen vào, bạn sẽ không còn tiếp tục hành động bất thiện. 
Hãy chấp nhận và đương đầu với những tình huống đầy 
thách thức này thay vì né tránh chúng. Khi tâm hiểu được 
cái gì sai là sai, nó sẽ không lặp lại hành động đó nữa. 


Những bài học đều sẵn dành ở đó để bạn trải nghiệm. 


Dạng hiểu biết nào bạn có thể thu thập được từ 
những gì đang diễn ra? Bạn có thể bắt đầu bằng sự quan 
tâm. Sau đó, bạn tìm hiểu. Bạn sẽ hay biết được nhiều 
điều nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng chỉ là những đối 
tượng hay trải nghiệm. Bắt đầu đặt thêm các câu hỏi: 
Đâu là khái niệm? Đâu là sự thực? Tiếp tục quan sát và 


học hỏi. 


Hãy nuôi dưỡng sự tò mò và hứng thú - chúng là 
những yếu tố quan trọng. Đừng sợ mắc lỗi và đừng bao 
giờ dằn vặt vì đã phạm sai lâm. Những bước đi sai lâm 
này là tảng đá giậm bước trên đường chúng ta đi và một 
phân trong tiến bộ của chúng ta. Chúng ta không thể 
tránh khỏi việc mắc sai lầm. Chánh niệm, quan sát cẩn 
trọng và học hỏi từ sai lầm chính là trí tuệ đang vận 


hành! Khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm, trí tuệ sẽ 


96 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Phiên não sẽ thể:-.. 


hiện sức mạnh --`' 
của nó và bạn... ' + 
không thể ngăn: `: 
chặn điều đó. - 


Sayadaw U Tejaniya | 8Ï 


bắt đầu đến tự nhiên hơn, tự động hơn. Qua nhiêu năm, 
khi sự thực hành của chúng ta có tiến triển, khi chúng ta 
trở nên ngày càng chánh niệm hơn thì kiến thức và hiểu 
biết mà chúng ta tích lũy sẽ tự nhiên đến nhanh chóng 


hơn. Trí tuệ và chánh niệm sẽ bắt đầu vận hành cùng lúc. 


CHÚ Ý TỚI KỸ NĂNG VÀ CHÁNH TINH TẤN 


Pháp bao gồm tất cả mọi thứ. Tất cả những điều tốt 
và xấu đều là tự nhiên. Bạn có thể chỉ muốn điều tốt và 
không muốn điều xấu nhưng điều đó là không thể. Bạn 
sẽ có những phản ứng tiêu cực. Khi không có hiểu biết 
đầy đủ về các hiện tượng hay có thái độ sai với một kinh 
nghiệm nào đó, bạn sẽ có phản ứng tiêu cực và không 
thể ngưng phản ứng đó lại. Chỉ cần hay biết rằng có một 
phản ứng đang diễn ra. Hãy hay biết và hiểu nó, nhưng 
đừng cố gắng ngăn nó lại. Tất cả mọi thứ sẽ trở nên rõ 
ràng khi có hiểu biết. Trí tuệ sẽ biết cách làm thể nào 
để cân bằng, làm những gì cần làm và loại bỏ những gì 
không cân thiết. Đừng bắt điều gì đó phải xảy ra. Điều 
này đi ngược với tự nhiên. Trong khi bạn không thể có 
được điều gì chỉ vì bạn muốn hay nỗ lực để có nó, có hai 
điêu sẽ giúp bạn tiến bộ: bạn làm được bao nhiêu và bạn 


khéo léo/thuân thục tới mức nào. Hãy chú ý tới việc áp 


98 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


dụng kỹ năng và chánh tinh tấn - những yếu tố cần được 
chủ trọng. Thiền không giống như chơi sổ xố; bạn không 


trả một chút tiền mà được cả món lợi lớn. 


Chinh phục phiền não là một quá trình học hỏi và 
bạn sẽ thấy rằng hiểu biết của bạn dân xuất hiện và đi về 
phía con đường trung đạo khi bạn nhận ra các thái cực. 
Đè nén và bộc lộ là hai thái cực khác nhau nhưng bạn sẽ 
kinh nghiệm cả hai. Hãy quan sát xem tâm làm gì trong 
những khoảnh khắc đó, xét xem điều gì mang lại lợi ích 
và điêu chỉnh cho phù hợp. Nếu bạn nghĩ điêu gì đó là tốt, 
bạn ở một thái cực. Nếu bạn nghĩ điêu gì đó là xấu, bạn ở 
một thái cực khác. Bạn phải nhìn mọi thứ đúng bản chất 
và đúng vị trí của chúng. Đó chính là con đường Trung 
Đạo. Chẳng hạn, khi phiền não xuất hiện trong tâm, bạn 
không cố gắng ngăn chặn và cũng không khuyến khích 
phiền não. Hãy thực hành chánh kiến bằng việc ghi nhớ 
rằng phiền não này không phải là bạn. Phiên não sẽ thể 
hiện sức mạnh của nó và bạn không thể ngăn chặn điều 
đó. Bạn chỉ cần lui lại và quan sát phiền não một cách 
nhất quán và kiên nhẫn, tìm tòi và khám phá xem nó vận 
hành thế nào, chức năng nhiệm vụ của nó ra sao. Đây 


chính là quá trình học hỏi. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


CÁCH ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN 


Làm sao chúng ta có thể nhìn thể giới bằng lăng 
kính của Pháp? Khi nghĩ về thế giới xung quanh, chúng 
ta đang nghĩ về các khái niệm rồi; chúng ta đang nghĩ về 
con người, nơi chốn và các tình huống. Khi tâm chú ý tới 
các khái niệm, các trạng thái tâm thiện hay bất thiện sẽ 


xuất hiện tùy thuộc mức độ trí tuệ của chúng ta. 


Tôi nhận thấy rằng khi các thiền sinh quan sát phiên 
não, sự quan sát đó thường đến từ quan điểm rằng phiền 
não là những kẻ thù cần phải đánh đuối. Suy nghĩ như 
vậy đã là thua trận rồi. Phiên não rất thích thú khi bạn 
chiến đấu vì bản thân sự chiến đấu đã là một phiền não và 
phiên não thích điêu đó vì chúng đã có một tên gián điệp 
trong doanh trại của bạn. Lấy cơn sân để chống lại cơn 
sân sẽ khiến bạn trở nên sân hơn hay “sân bình phương.” 
Phiên não không thể đứng vững khi bạn quan sát chúng 
một cách bình tĩnh. Khi bạn chấp nhận sự có mặt của 
một phiền não, hãy hứng thú với điều đó và cố gắng hiểu 
nó. Đó là khi phiền não thực sự bị lung lay. 

Đối với tôi, tôi hiểu rằng khó khăn sẽ giảm đi nếu 
như tôi thực hành chánh niệm. Tôi thấy rằng cường 


độ của đau khổ và các vấn đề sẽ giảm khi tôi thực hành. 


100 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Thực sự hiểu được điều này tạo động lực cho tôi tiếp tục. 
Khi hiểu biết thực sự có mặt và mạnh mẽ, tâm sẽ thay 
đổi theo hướng tốt hơn. Nếu như trí tuệ không đủ mạnh 
thì tâm không thể thay đổi vì phiền não vẫn khởi sinh. 
Có những người có kiến thức về thiên nhưng lại không 
thực hành; đối với những người đó, tâm của họ không 


thực sự thay đổi. 


Trầm cảm khiến tôi tận tâm thực hành tại nhà. Tôi 
nhớ lúc đầu tôi đã thử rất nhiêu cách khác nhau để xoa 
dịu những cảm giác này. Tôi đi tất cả những nơi chưa 
từng đến và khám phá những nơi mới để tìm kiếm hạnh 
phúc nhưng trầm cảm cứ theo tôi đến bất cứ nơi nào. 
Tôi không thể tìm thấy hạnh phúc khi đi chơi cùng các 
bạn, cho dù đi ra biển hay lên núi hay đi tìm kiểm cảm 
giác mạnh ở đâu đó. Không có gì khiến tôi hạnh phúc. 
Thậm chí cả thuốc phiện cũng không thể làm được điều 
đó. Thế rồi một ngày tôi nhận ra rằng cho dù tôi có đi lên 
mặt trăng thì trâm cảm cũng sẽ theo tôi tới đó. 

Trong suốt giai đoạn này của cuộc đời, nỗi khổ của 
tôi trở thành một đối tượng rất rõ của thiên. Tôi quan sát 


cho tới khi nỗi khổ trở nên không thể chịu đựng được và 


Sayadaw U Tejaniya | T01 


sau đó tôi chuyển qua một đối tượng trung tính để tiếp 
tục duy trì chánh niệm. Tại Myanmar, änãpãnasati (niệm 
hơi thở) được sử dụng như là một đối tượng trung tính 
khá phổ biến, nhưng ở thời điểm đó niệm hơi thở trở 
nên rất vi tế đối với tôi vì nỗi khổ quá lớn. Tôi cần cái gì 
đó mạnh mẽ hơn để khiến hơi thở rõ ràng hơn. Tôi đã 
tìm được câu trả lời ở cái ống hít thông mũi hiệu Vicks vì 
tôi phát hiện ra rằng khi sử dụng cái ống hít này, sự chú 
ý của tôi sẽ đặt ở chóp mũi. 

Khi nói tới sử dụng trí tuệ, tôi không yêu câu các 
bạn phải suy nghĩ về một giải pháp hay phải giải quyết 
một tình huống bằng việc suy nghĩ. Đó không phải là 
những øì tôi muốn nói. Suy nghĩ một chút giúp chúng ta 
thực hành hiệu quả hơn. Tôi coi đây là sự thực hành có 
suy xét, ở đó bạn nhận biết và suy ngẫm một chút về việc 
bạn đang làm gì, bạn đang làm như thế nào và bạn đang 
khám phá ra điều gì: một chút thôi, đừng nhiều quá. Đây 
là cách chúng ta thường áp dụng khi làm việc. Khi làm 
việc, chúng ta suy xét về bất cứ công việc øì đã làm trước 
đây và cách thức chúng ta hoàn thành loại công việc này, 
từ đó chúng ta có thể hình dung ra cách tốt nhất để tiếp 
tục. Ai trong chúng ta khi làm việc cũng đều cân nhắc 


cách hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Thậm chí khi 


102 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


cổ gắng sửa chữa cải gì đó chúng ta chưa quen thuộc, 
chúng ta có thể mày mò với nó rồi dành thời gian ngẫm 
nghĩ, kiểm tra xem điều gì đang xảy ra, xem nó có hoạt 
động hay không và sau đó điều chỉnh thêm chút nữa. 
Đây là những gì tôi muốn nói về việc sử dụng trí tuệ: sử 
dụng trí thông minh của chính chúng ta để tìm ra cách 


thực hành riêng phù hợp cho mỗi người. 


Khi bất kì “trạng thái tâm cao thượng” hay “lứ vô 
lượng tâm” (Brahma Vihãras) nào gồm từ, bi, hỷ, xả phát 
sinh, tâm sẽ cảm thấy an ổn, chúng ta sẽ cảm thấy bình 
an và dễ dàng hiểu cách thức mọi thứ vận hành. Nếu như 
có tâm bi mà không có trí tuệ thì trên thực tế tâm bi đó 
có thể đã bị ô nhiễm vì nó bị hòa trộn với một sự không 
chấp nhận cái thực tại đang là; cảm giác bất lực sẽ xuất 
hiện. Nếu điều đó xảy ra thì trước tiên bạn cần giải phóng 
tâm trước. Hãy quay trở lại quan sát trạng thái tâm bất 
thiện với chánh kiến. Đừng cố gắng buộc bản thân phải 
có sự quân bình. Hãy làm việc với các trạng thái tâm bất 
thiện nảy sinh cho tới khi tâm có sự cân bằng nhất định. 
Khi ấy bạn sẽ nhận ra liệu có một trong Tứ vô lượng tâm 


nào đang sinh khởi trong tâm hay không. 


Sayadaw U Tejaniya | †08 


ĐỪNG BUÔNG CHÁNH NIỆM 


Hồi đầu, khi tôi rơi vào trâm cảm nặng và bắt đầu 
thử thực hành ở nhà, tôi quan sát tất cả những cảm xúc 
khó chịu của mình và việc phải duy trì chánh niệm để có 
thể cảm thấy ổn hơn trở thành động lực rất mạnh mẽ. 
Ngay khi cảm thấy khá hơn, tôi liền mất động lực duy trì 
chánh niệm. Tôi quay lại con đường cũ, nói chuyện, bông 
đùa với những người hàng xóm, các chủ cửa hàng kế bên 
hay khách hàng. Sau đó, một chuyện gì đó tác động rất 
mạnh đến tôi hay chạm tới vùng tổn thương trong tâm 
khiến tôi nhớ lại toàn bộ những nỗi lo lắng, sợ hãi, tội 
lỗi hay hổ thẹn xưa cũ và lại bị những cảm giác này xâm 
chiếm. Việc quan sát tất cả những nỗi lo sợ và cảm giác 
đó khiến tâm tôi được xoa dịu phần nào. Nhưng sau khi 
cảm thấy ổn hơn, tôi lại quên. Có cảm giác như thể mọi 
người đang đến và tát hay đánh hay đấm đá tôi về mặt 
tinh thần. Họ không chủ ý mà chỉ là tâm tôi không đủ 
mạnh để chịu đựng. Suốt nhiều tháng trời, chứng kiến 
cái tâm bị kích động mỗi ngày một cách dễ dàng, tôi bắt 
đầu nghĩ tại sao tôi cứ trở đi trở lại cái vòng luẩn quấn 
này. Tôi đã trải qua điều này rất nhiều, rất nhiều lần rồi. 
Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã quá dễ duôi và không 


đủ chánh niệm. Khi bắt đầu cảm thấy ổn hơn, tôi nghĩ 


104 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Rà soát những gì diễn ra trong tâm 
là công việc của trí tuệ. 


Sayadaw U Tejaniya | 108 


“Minh không thể ngừng chánh niệm được.” Ngay cả lúc 
tôi đang cảm thấy tốt hơn và chẳng có việc gì làm, tôi 
cũng không lãng phí thời gian nói những chuyện không 
cần thiết và luôn hay biết về điều này hay điều khác. 

Tôi trở nên có sự chuẩn bị khi mọi người đến nói 
chuyện với tôi. Những người khác cũng có thể có đây 
phiền não, họ đến và trút những phiền não của họ lên 
chúng ta. Nếu không sẵn sàng thì chúng ta sẽ bị ảnh 
hưởng và bị ô nhiễm. Thậm chí với các thành viên trong 
gia đình, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi cũng không thể chỉ 
có việc thư giãn. Tôi không thể để rớt chánh niệm được. 
Chánh niệm của tôi trở nên tốt hơn và liên tục hơn. Đây 
là cách thức chúng ta học từ cuộc sống - những thất bại 


và khó khăn là thầy dạy chúng ta. 


RÀ SOÁT NHỮNG GÌ ĐÃ DIỄN RA 


Thây tôi luôn hỏi tôi thực hành như thế nào và đó là 
điều tôi muốn hỏi các bạn lúc này. “Con đang làm gì?” hay 
“Hôm nay có gì đặc biệt hay khác biệt không?” là những 
câu hỏi thầy hay đặt ra cho tôi. Những thiền sinh nào 
đang thực hành sẽ có câu trả lời còn những ai không 


thực hành sẽ không biết câu trả lời. 


106 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Rà soát những gì diễn ra trong tâm là công việc của 
trí tuệ. Lúc đầu, khi quan sát cơn sân, chúng ta chỉ đơn 
thuần quan sát. Xem xét lại những gì đã diễn ra giúp định 
hướng cho tâm và tạo ra bản đồ những lựa chọn cho việc 
chánh niệm trong tương lai. Bạn xem xét một tình huống 
từ các góc độ khác nhau và quyết định thử hành thiền 
theo một cách cụ thể trong lần sau. Khi lần sau tới, bạn 
có xu hướng sẽ nhớ thử theo cách đó. Nếu bạn quên, 
hãy lên dự định thử lại lần sau nữa. Khi bạn chơi một 
trò chơi với cùng kịch bản lặp đi lặp lại, bạn sẽ trở thành 
chuyên gia trong việc biết trước bước đi nào có lợi và 


bước đi nào không có lợi ở những bước ngoặt nhất định. 


Nếu muốn tiến bộ, trước hết bạn phải làm việc liên tục không 
nghỉ. Bạn cũng phải sử dụng trí tuệ mình có, xác định xem cái 
gì đã thành thạo và cái gì chưa. Bạn cần có khả năng tự đánh 
giá việc thực hành của mình. Cũng giống như điều hành việc 
kinh doanh, bạn phải am hiểu và học hỏi từ thực tế công việc. 


108 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Ngày lại ngày 


hi nhận biết được điều gì đang diễn ra trong tâm, 
bạn sẽ bắt đầu ghi nhận được những thứ không 
mong muốn và sẽ muốn thay đổi. Đây chính là 
điểm khởi đầu. Những bài học đều sẵn dành cho bạn trải 
qua và học hỏi. Sau đó, nếu bạn thực sự hiểu được cái gì 


sai là sai thì bạn sẽ không lặp lại nữa. 


Đừng cố gắng làm bất kì điều gì, 
đừng cố gắng ngăn chặn bất kì điều gì, 


nhưng đừng quên cái gì đang diễn ra. 


Đó là những øì thây tôi, Shwe Oo Min Sayadaw, 
thường hướng dẫn. Ở hai dòng đầu tiên, Ngài nói tới 
việc kinh nghiệm điều gì đang diễn ra. Chánh niệm có 
thể đang vận hành nhưng bạn đừng cổ gắng thay đổi 
kinh nghiệm đó. Bạn để cho quá trình này tiếp tục như 
nó đang là mà không can thiệp. Hãy để mọi thứ bộc lộ 
một cách tự nhiên. Công việc của bạn là quan sát, hay 
biết, học hỏi và thu thập kinh nghiệm. Khi quan sát liên 
tục một kinh nghiệm, bạn sẽ bắt đầu nhận ra các khuôn 
mẫu bên trong nó và sau đó bạn sẽ nhìn thấy bức tranh 


tổng thể. Giá trị của thiền trở nên rõ ràng hơn với sự 


Sayadaw U Tejaniya | f9 


thực hành chuyên cân trong quãng thời gian dài. Càng 
có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ càng nhìn nhận sâu sắc 
hơn. Pháp rất vi tế và bạn sẽ hiểu được điều này khi thực 
hành lâu dài. 

Cái gì đang diễn ra trong tâm và cái gì đang diễn trên 
thân ngay lúc này? Trạng thái tâm này liên hệ thế nào với 
trạng thái tâm khác? Bạn cần quan tâm tới bản chất của 
cái tâm và thân này. Bây giờ, hãy để những khái niệm hay 
nội dung câu chuyện ở bên lề. Khi trí tuệ tăng trưởng và 
phiền não cuối cùng cũng thuyên giảm, bạn sẽ thấy rằng 
không còn nhiều vấn đề tồn tại. “Các vấn đề” nảy sinh khi 
có nhiều tham, sân, sĩ hiện hữu. Khi chúng ta không thể 
chấp nhận mọi thứ như chúng đang là, chúng ta khiến 
mình kiệt sức với việc ham muốn những thứ không hiện 


hữu hay ham muốn chối bỏ những thứ đã hiện hữu. 


Tâm tìm kiếm sự đa dạng, mới mẻ, tươi mới và trở 
nên lười biếng hoặc buôn chán khi nó không được thỏa 
mãn. Nếu chúng ta nghĩ rằng một kinh nghiệm nào đó 
đang diễn ra lâu hơn chúng ta muốn thì điều đó có nghĩa 
là chúng ta đang quan sát chưa đúng đắn. Không có hai 
khoảnh khắc nào giống hệt nhau cả. Mỗi phút giây đều 
mới mẻ và mỗi thời khắc đều thay đổi. Thậm chí một 
kinh nghiệm dường như có vẻ trung tính nhưng chúng 
ta vẫn có thể nhìn thấy những thay đổi vi tế. 


TI0 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


LÀÂM NHỮNG GÌ NÊN LÀM 


Các thiền sinh thường đã biết về Năm giới và Tám 
giới nên tôi không cần phải nhắc lại. Nếu luôn có chánh 
niệm thì bạn sẽ tự động giữ Năm giới. Chúng ta cần hiểu 
Năm giới đưa đến điều gì để có thể duy trì việc giữ giới. 
Có sẵn hiểu biết về giới là điều quan trọng, nhưng tôi 
không phải kiểu người muốn áp đặt yêu câu lên người 
khác. Nếu bạn chỉ tuân theo các chỉ dẫn của tôi mà không 
tự mình khám phá thì trí tuệ sẽ không sinh khởi trong 
bạn. Bạn cần học tới khi nào tự mình có thể hiểu tại sao 


cần phải hành động theo những cách nhất định. 


Có hai khía cạnh của giới hay tiêu chuẩn đạo đức: 
làm những gì nên làm và không làm những gì không nên 
làm. Nếu bạn biết đến Pätimokkha (Giới bốn Tỳ kheo 
của Đức Phật) thì trong đó Ngài có dạy rằng Đừng làm 
các việc ác, Hãy làm các việc lành, và Giữ tâm ý trong 
sạch. Đức Phật dạy hãy làm những gì nên làm. Năm giới 
và Tám giới mà chúng ta hay đề cập là tránh làm những 
gì không nên làm. Hãy nhớ rằng cũng có mặt khác của 
việc này đó là: hãy làm càng nhiều càng tốt những gì 


nên làm. 


Sayadaw U Tejaniya | TÍ† 


Nếu chúng ta giữ chánh niệm liên tục và trí tuệ đang 
tăng trưởng thì chúng ta bắt đầu hiểu những øì nên làm 
và không nên làm bởi vì chúng ta sẽ quan sát thấy những 
kết quả từ hành động của chúng ta và học hỏi từ đó. Theo 
kinh nghiệm của tôi, hành vi của tôi thay đổi thông qua 
sự thực hành liên tục. Tôi trở nên rất bình tĩnh và nói rất 
ít hoặc thậm chí không nói gì nếu như điều đó không 
quan trọng. Khi đã nói điều gì, tôi rất nghiêm túc. Cẩn 
trọng trong lời nói trở nên rất quan trọng trong việc 
thực hành của tôi. Tôi đã thực hành từ bỏ dần việc nói 
dối, nói lời đâm thọc, nói chuyện tâm phào, nói lời vô 
nghĩa, nói lời thô ác và nhảm nhí. Và kết quả là, việc hành 


thiền của tôi trở nên sâu sắc hơn. 


NHÂN VÀ DUYÊN 


Hành động của mỗi người chủ yếu bắt nguồn từ các 
nhân trong quá khứ của chính họ và các duyên. Những 
người lớn lên ở châu Á có hoàn cảnh văn hóa nhất định 
và những người lớn lên ở châu Mỹ hay châu Âu cũng có 
hoàn cảnh riêng. Thêm nữa, có hoàn cảnh cá nhân, ảnh 
hưởng của cha mẹ và trải nghiệm của mỗi người trong 
suốt cuộc đời; có quá nhiều sự kết hợp và sắp xếp mà mỗi 


người có một dấu ấn riêng. 


T12 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Vô ngã” chỉ là quy luật của nhân và quả. 


Sayadaw U Tejaniya | T18 


“Vô ngã” chỉ là quy luật của nhân và quả. Chẳng hạn, 
một ai đó có thể có tính rất hay sân và hoàn cảnh của 
người đó bao gồm những tác nhân nhất định châm ngòi 
cho cơn sân của họ. Nếu bạn hiểu rằng những hoàn cảnh 
trong quá khứ chính là nguyên nhân tạo nên cơn sân của 
một người thay vì tin rằng bản thân họ có ý định xấu với 
bạn thì việc nhìn cả tiến trình và tha thứ cho người đó 
sẽ dễ dàng hơn. Bạn nhận ra rằng do có nhân dẫn đến có 
quả và không phải người đó đang giận mà là một tập hợp 


các nhân (trong quá khứ) đã mang lại quả như vậy. 


Nếu ở trong hiện tại, liên tục từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác, thì bạn sẽ thấy các nguyên tắc 
hiển lộ. Nếu như bạn nổi giận và quan sát cơn giận đó 
nhiều lần thì bạn sẽ bắt đầu nhận thấy làm thế nào cơn 
giận lại không thể cuốn bạn đi nếu như bạn còn giữ 
chánh niệm. Bạn bắt đầu hiểu ra tại sao những trạng thái 
tâm bất thiện không thể xâm chiếm tâm nếu có chánh 
niệm + trÍ tuệ. 

Nếu không có chánh niệm + trí tuệ thì các trạng thái 
tâm bất thiện có thể tích lũy thành đà mà bạn không hay. 
Khi có sự hay biết, bạn bắt đầu nhận ra cách mà thói quen 
sân giận hình thành khi vắng mặt chánh niệm và trí tuệ 


T14 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


đồng thời bạn cũng nhìn thấy quá trình đó hiển lộ một 
cách tự nhiên như thế nào. Tất cả đều là tiến trình tâm, 
nó không bao giờ là nội dung câu chuyện hay là những 
thứ bên ngoài. Khi bạn hiểu được lợi ích của một điều gì 
đó, mối nguy hại của điều ngược lại sẽ trở nên rõ ràng. 

Tôi đã nói điều này nhiều lần: khi các thiền sinh quan 
sát thấy cái gì đó bất thiện và nó qua đi, họ vui mừng. 
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Điều quan trọng là, ở 
thời điểm đó, bạn cần suy ngẫm xem chuyện gì đã xảy ra 
nếu như trước đó chúng ta không có chánh niệm. Nếu 
chỉ có vui mừng trong thế giới của những kẻ khờ mộng 
mơ (la la land), chúng ta sẽ không hiểu được nếu không 
có chánh niệm thì mọi thứ sẽ như thế nào. 

Tôi thường nói với các thiền sinh hãy tránh xa các 
tình tiết của câu chuyện mà hãy xem xét mục đích mà câu 
chuyện đó chuyển tải. Câu chuyện có thể là “Anne đang 
làm ồn và tôi cảm thấy thực sự bực mình với con bé” thì 
ý niệm đẳng sau có thể là “mọi người không nên gây ồn.” 
Ý niệm này ảnh hưởng tới tâm. Nhưng khi nhìn thấy rõ 
ý niệm đó là gì và rằng nó không hữu ích thì có thể bỏ 


qua nó. 


Sayadaw U Tejaniya | fI8 


GIỮ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH 
KHÔN KHÉO 


Chúng ta vướng phải rất nhiều vấn đề khi có sự dính 
mắc. Khi bạn hay người khác dính mắc vào nhau hay vào 
mỗi quan hệ thì vấn đề nhân đôi! Chẳng hạn, suy nghĩ 
rằng bạn sẽ chỉ ổn khi nào con bạn ổn biểu thị trạng thái 
tâm bị phụ thuộc vào người khác và điêu đó làm mất đi 
sự tự do của tâm. Đây là một dạng ảo tưởng nặng. Có 
dính mắc dẫn tới sân hận, lo lắng, sợ sệt và nghi ngờ 
nhưng nếu có trí tuệ thì có thể có tâm từ, bị, hỷ và xả. 
Khi tâm không tin rằng nỗi khổ của nó đến từ người 
khác, hoàn cảnh hay nơi chốn thì nó được tự do. 

Có lần người ta hỏi một cặp vợ chồng già về bí quyết 
giúp họ duy trì mối quan hệ đã kéo dài 50 năm. Một trong 
hai người đã trả lời rằng mỗi lần giao tiếp gặp trục trặc, 
họ đều có sự điều chỉnh. Điều đó có hiệu quả bởi vì sự 
điêu chỉnh không phải được thực hiện bằng sự tức giận 
hay phiền não mà bằng trí tuệ. Trong gia đình, chúng ta 
trở thành những người xa lạ với nhau nếu như chúng ta 
không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Cân 
rất nhiều trí tuệ để biết liệu nên nói hay không và nói khi 


nào. Thời gian, nơi chốn và các yếu tố khác trong hoàn 


T68 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


cảnh và thời khắc đó là tất cả những gì cân cân nhắc 
trước khi chúng ta có thể quyết định liệu có phù hợp để 
nói điều gì đó không. Đôi khi có thể cân phải sử dụng sự 
hài hước để làm dịu đi một tình huống; những lời nói 
đùa hay sự hài hước rất hấp dẫn mọi người. 

Vì thế, hãy yêu thương hết mình nhưng đừng dính 
mắc. Khi nghĩ về người mình yêu thương, trong bạn 
phát sinh cảm xúc gì? Nếu như chỉ có yêu thương thì sẽ 
chỉ có hạnh phúc. Nhưng nếu yêu thương pha với một 
chút dính mắc thì theo sau đó là nỗi sợ hãi. Mất mát là 
một phần tự nhiên của cuộc sống, vì thế, cuối cùng thì 
mất mát cũng sẽ đến. Chúng ta cần hiểu điêu này thay vì 
sợ hãi nó. Mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, chúng ta 


mất đi thời gian, mất đi đối tượng, mất đi sự hay biết. 


NÓI CHÁNH NIỆM 


Chúng ta phải ý thức về bản thân mỗi khi nói, phải 
nhận biết được nhiều giai đoạn mà tâm trải qua trước 
khi nói. Nếu các thiền sinh thiết lập được thói quen hay 
biết về bản thân mình thì chánh niệm khi nói sẽ tự nhiên 


trở thành một phần của thói quen đó. 


Sayadaw U Tejaniya | TÍT 


Có khi tôi yêu cầu các thiền sinh không nói trong 
khoảng hai phần ba khóa thiền, sau đó, trong khoảng 
một phần ba thời gian còn lại tôi giải thích cách làm thế 
nào để chánh niệm khi nói và yêu cầu các thiền sinh tập 
nói trong chánh niệm khoảng vài ngày. Lý tưởng là khi 
các thiền sinh đã xây dựng đủ đà và tiếp tục giữ chánh 
niệm khi nói. Nhưng thông thường, hầu hết thiền sinh 
không có khả năng hoặc hiểu sai về cách làm thế nào để 
duy trì chánh niệm khi nói và chẳng bao lâu sau, tôi để ý 
thấy họ không còn nói chuyện trong chánh niệm nữa và 
đà chánh niệm của họ đã biển mất. Cho nên, hiện nay tôi 
giới hạn lại việc thực hành chỉ còn một buổi để các thiên 


sinh có chút cảm nhận về nói chánh niệm là thế nào. 


Tôi không sáng tác ra ý tưởng vun bồi chánh niệm 
trong lúc nói. Ý tưởng này không có gì lạ lẫm cả. Kinh 
Niệm xứ (Satipatthana Sutta) mô tả “Khi yên lặng, hãy 
yên lặng với chánh niệm và trí tuệ. Khi nói, hãy nói 
với chánh niệm và trí tuệ”, nhưng rất ít ai trong chúng 
ta thực hành điều đó. Rất khó thực hành chánh niệm 
khi nói và khi nhìn. Lý do là chúng ta không thực hành 
chánh niệm khi đang nói, đang thấy và đang nhìn, đồng 
thời chúng ta cũng không có đủ đà chánh niệm. Toàn bộ 


mục đích trong các khóa thiền của tôi là hướng dẫn các 


T18 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Cái bẫy lớn nhất khi nói 
là mong muốn, ham muốn 
được nói rất mạnh mẽ. 


Sayadaw U Tejaniya | T19 


bạn có kĩ năng để có thể áp dụng vào cuộc sống, sử dụng 
trong cuộc sống sao cho chánh niệm trở thành một lối 
sống. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng hiểu và thực hành 
chánh niệm khi nói là điều hữu ích, đặc biệt là khi các 
bạn trở về với gia đình và công việc. 

Chánh niệm về lời nói không phải là điêu kỳ lạ hay 
phi thường gì mà rất đơn giản: hãy hay biết khi nói. Một 
số người hỏi “Con nên hay biết điều gì?” và tôi trả lời 
“Biết rằng con đang nói, biết bất cứ chỉ tiết nào khi nói 
mà con thấy rõ ràng nhất.” Trong khóa thiên, chúng ta 
thực hành quan sát các cảm giác trên cơ thể, các cảm thọ 
và quan sát tâm. Tất cả những thứ này vẫn hiện hữu khi 
chúng ta nói và chúng ta cần biết cái nào trong số đó thu 
hút được sự chú ý của chúng ta khi nói. Cái bẫy lớn nhất 
khi nói là mong muốn, ham muốn được nói rất mạnh mẽ. 
Ham muốn mạnh mẽ được nói chính là tham và chánh 


niệm khi đó vọt ra ngoài cửa số. 


Chúng ta không thể thực hành chánh niệm về lời nói 
một mình; chúng ta phải nói chuyện với ai đó. Chúng ta 
phải chú ý tới một đối tượng bên ngoài chứ không chỉ 
chú ý đến tâm và thân của chính chúng ta, vì thế chúng ta 
mất đi chánh niệm bởi sự chú ý của chúng ta hoàn toàn 


hướng ra bên ngoài và khi đó chúng ta không còn hướng 


120 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


vào bên trong hay vào lời nói của chúng ta nữa. Chúng 
ta bắt đầu nghĩ về người khác và nhìn vào người khác, 
rồi sau đó tất cả sự chú ý và hay biết của chúng ta hướng 
ra bên ngoài, không còn đồng thời hướng vào bên trong 
nữa. Mặt khác, thực hành thiên khi nói một cách quá 
máy móc và chỉ chú ý tới bản thân mình sẽ khiến cho 
cuộc đối thoại trở nên khô cứng và kém tự nhiên. 

Một thiên sinh nói trong một khóa thiền ở Phần Lan 
rằng trong khi khóa thiền đó rất tốt cho việc chánh niệm 
thì cũng có rất nhiều điều đang diễn ra và đặc biệt là khi 
nói. Khi nói chuyện với người khác, thiền sinh phải phản 
hồi nhanh chóng, kịp thời và có cảm giác như họ đang 
làm hai việc một lúc. Đúng - mọi thứ sẽ vận hành theo 
cách như vậy. Đó là vấn đề của kĩ năng và kĩ năng có được 
từ sự thực hành liên tục. Khi chưa đủ thành thạo, chúng 
ta làm gì cũng sẽ chậm chạp. Khi làm việc gì đó lặp đi lặp 
lại, chúng ta sẽ có đà và quả trình này trở nên dễ dàng 
hơn. Trong khi lúc đầu có thể cần nhiều nỗ lực cá nhân 
nhưng về sau mọi thứ sẽ bắt đầu có đà, cũng giống như 
việc lái xe đạp. Tôi lấy ví dụ trong môn võ, lúc đầu bạn 
thực hành vài động tác đơn giản và sau một thời gian 
(bạn không biết là khi nào), bạn có thể thực hiện các 


động tác mà chẳng cần suy nghĩ. Tương tự như vậy, tâm 


Sayadaw U Tejaniya | 21 


bây giờ có thể chậm và có chút thận trọng khi bắt đầu 
thực hành nhưng nếu thực hành liên tục, bạn sẽ thấy nó 


dần trở nên tự động. 


Bạn có thể thử thực hành theo cách như sau: hãy hay 
biết những điều mình muốn nói. Nghĩ xem bạn muốn 
nói gì trước khi nói. Khi hay biết những gì bạn suy nghĩ 
và cảm thấy trước khi nói, bạn đang cho chính mình thời 
gian để nhận biết bản thân trước khi nói. Hãy tập đi tập 
lại điều này. Bạn có thể ghi nhận kinh nghiệm khi đang 
lắng nghe người khác và nhận ra rằng bạn đang lắng 
nghe. Bạn đang lắng nghe và hay biết, và bạn biết rằng 
bạn đang nghe, họ đang nghe rồi sau đó ý thức rằng hành 


động lắng nghe đang diễn ra và việc nói đang diễn ra. 


Bạn cần hết sức chủ động thực hành chánh niệm khi 
nói. Lúc đầu có thể sẽ khó nhưng đó chỉ là do bạn chưa 
thực hành đủ. Bất kể học điều gì mới đều khó vì bạn chưa 
có đủ sự thực hành. Khi chánh niệm tổng thể của bạn trở 
nên tự nhiên, liên tục hơn và có đà nhất định thông qua 
thực hành, bạn biết tâm và nhận ra nó đang làm việc thì 
việc hay biết khi nói sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ để ý 
thấy tâm đang suy nghĩ, đang lắng nghe, đang thấy, đang 
nhìn, v.v... Bạn cần chấp nhận rằng lúc đầu bạn sẽ mất 


chánh niệm rất nhiều. Chỉ cần bạn không từ bỏ. 


122 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Trước khi học cách thực hành trong những tình 
huống tiếp xúc xã hội, tôi đã dành tối đa thời gian có thể 
vào thực hành thiền định. Định tâm có nhưng tôi không 
thể tìm thấy bình an bởi vì tâm có sự kháng cự với các 
tình huống này. Dù chưa thuần thục nhưng tôi đã thử đi 
thử lại. Khi tôi học được cách thực hành mà có những 
người xung quanh, dần dà sau một thời gian dài, thói 
quen của tâm đã thay đổi; chánh niệm của tôi tăng lên 
và dần dần trở nên tự động. Khi thấy rằng sự kháng cự 
của mình là có lý do, tôi đã chủ động thực hành trong các 


tình huống xã giao để vượt qua nó. 


Có một thời gian, tôi quyết định thực hành chánh 
ngữ, có nghĩa là không nói dõi, không nói lời thô lỗ, 
không nói lời đâm thọc và không nói lời vô ích. Thực 
hành nhiệm vụ này thực sự giúp ích cho tôi trong việc 
hành thiền nói vì tôi phải kiểm tra xem liệu những gì 
tôi đang nói có phạm phải một trong bốn chi phần của 
chánh ngữ hay không. Việc này khiến tôi giảm nói đáng 
kể và sự thực hành tiến bộ nhanh vì chúng tôi thường 
xuyên nói chuyện và do vậy tôi phải liên tục chánh niệm. 

Tôi không nhớ đã chủ động thực hành như thế bao 
lâu nhưng sau một khoảng thời gian thực hành, tôi có 


thể duy trì sự bình an khi ở cùng với người khác. Sau 


Sayadaw U Tejaniya | 128 


khi ổn định hơn, tôi chủ động tăng cường sự thực hành 
và tìm kiếm những nơi có thể làm phiền tôi vì tôi biết 
rằng đó là nơi yếu điểm của tôi được bộc lộ. Tôi đã tới 
những nơi đó và tiếp tục thực hành. Đôi khi tôi đi vào 
quán bar và hành thiền. Tôi muốn biết nó ảnh hưởng tới 
tâm nhiều bao nhiêu và tôi trở nên rất hứng thú. Mọi 
người quanh tôi đều uống say và nói lớn tiếng nhưng tôi 
lại rất bình an. Đó là cách tôi phát triển sự tự tin trong 


việc thực hành. 

Có thông tin hữu ích các bạn nên biết, đó là việc 
chánh niệm khi nói là khả thi. Bạn hãy thực hành và đưa 
khía cạnh thực hành chánh niệm này vào trong cuộc sống 
thường nhật, hãy thách thức chính bạn sử dụng chánh 
niệm khi nói như là một phần của sự thực hành. 


Rất dễ để phiền não xen vào lời nói khi chúng ta nói 


~,(€ 


về chính mình, khi chữ “Tôi” can dự vào. Ở nhà, chúng ta 
thường nói mà không có chánh niệm và chính thói quen 
này, chứ không phải chánh niệm, thường xuất hiện khi 
chúng ta nói. Khi nói, có ba thứ chúng ta có thể ý thức 
được đó là: tâm, lời nói và thân. Nếu hay biết tâm thì 


chúng ta cũng hoàn toàn có thể hay biết thân và lời nói. 


124 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Bạn không thể biết được cái `nhìn” trên 
phương diện vật lý nhưng có thể biết được 
hành động "nhìn” đang diễn ra. 


Sayadaw U Tejaniya | 128 


“NHÌN” KHÁC VỚI “THẤY” 


Bạn cần phải mở mắt khi thiền trong cuộc sống hằng 
ngày. Tôi đã học cách làm thế nào để chánh niệm với đôi 
mắt mở vì những người bán hàng bên cạnh thường trêu 
chọc khi tôi nhắm mắt ngồi thiền ở nơi làm việc. Họ 
nghĩ tôi đang ngủ trong giờ làm! Vì vậy, tôi đã học cách 
chú ý vào bên trong khi vẫn mở mắt. Dần dà, tôi trở nên 
thuần thục hơn trong việc biết sự khác biệt giữa “thấy” 
và “nhìn? và những người tôi làm việc cùng thậm chí 


không biết rằng tôi đang thiền. 


Nếu bạn chủ động biết rằng bạn đang chánh niệm và 
hiểu rõ chánh niệm đang diễn ra như thế nào thì khi ấy, 
rất khó bỏ lỡ cái “thấy” đang diễn ra. Một bài tập bạn có 


A2) 


thể thực hành để nhận ra cái “thấy” là hãy mở mắt khi 
ngồi thiên. Hướng vào bên trong một cách tự nhiên mà 
không đưa sự chú ý tới đôi mắt. Khi quá trình này diễn 


BA) ` 


ra, sự chú ý sẽ tự nhiên chuyển sang quá trình “thấy” và 
bạn sẽ hay biết rằng cái “thấy” đang diễn ra. Đây có thể là 
những khoảnh khắc mà chánh niệm đặt trên cái “thấy” 
một cách tự nhiên và chúng ta bỗng nhận ra rõ ràng rằng 


cái “thấy” đang diễn ra ngay lúc này và đang được hay biết. 


128 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Khi chúng ta không hiểu được bản chất của cái “thấy” 
thì đôi khi việc đặt sự chú ý vào đôi mắt khiến chúng ta 
bị hút vào những sự vật ta thấy thay vì nhận ra rằng cái 


A..„ 


“thấy” đang diễn ra. Cái “thấy” là một đối tượng rất rõ 
ràng nhưng chúng ta lại không nhận biết được, đơn giản 
vì chúng ta chưa hiểu được cơ chế của nó. 


A ” 


Điều tương tự cũng xảy ra với hành động “nhìn”. 
Chúng ta cân chú ý tới cái tâm đang làm công việc tập 
trung vào việc “thấy” để lựa chọn cái gì đó trực quan hoặc 
để sử dụng thông tin nhất định cho việc hành động. Trên 
thực tế, bạn không thể biết được cái “nhìn” trên phương 


` 


diện vật lý nhưng có thể biết được hành động “nhìn” đang 
diễn ra. Hành động “nhìn” không phải là thứ gì đó hữu 
hình nhưng bạn có thể biết rằng nó đang diễn ra. Điều 
này là bởi vì thực tại thì không cầm nắm được. Chúng 
ta có thể hiểu thực tại hoặc biết được thực tại nhưng đó 
là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Nếu chúng ta có 
thể chánh niệm về sự chánh niệm và có thể hay biết cái 
tâm đang làm công việc chánh niệm thì sự chánh niệm 
đó sẽ tự nó lựa chọn cái “thấy” hay cái “nhìn”. Những kĩ 
năng nhỏ này rất cần thiết, đặc biệt là trong cuộc sống 


hằng ngày. 


Sayadaw U Tejaniya | †2T 


TIẾN TRÌNH ĂN 


Khi bạn ăn, tất cả sáu cửa giác quan đều làm việc. Bạn 
có hay biết tất cả mọi thứ đang diễn ra không? Nếu bạn 
quên mất bản thân mình khi đang ăn thì sẽ có rất nhiều 
sự háo hức ở đó. Ăn uống thường đi kèm với sự hứng 
thú và háo hức. Vì vậy, trước khi bắt đầu ăn, hãy kiểm tra 
xem liệu có sự háo hức ở đó không. Khi sự hứng thú này 
giảm xuống, chánh niệm sẽ trở nên vững chắc hơn. 

VỊ xuất hiện ở lưỡi. Vậy cái cảm giác món này ngon 
sinh khởi ở đâu? Ở trong tâm! Cảm giác và vị hoàn toàn 
tách biệt. Tất nhiên, khi nói, chúng ta sẽ nói rằng “Món 
này ngon.” Bạn có một quả sầu riêng nhưng cùng quả 
sâu riêng đó, một số người thích nó trong khi một số 
khác lại không thể chịu đựng được nó. Sâu riêng chỉ có 
một vị nhưng suy nghĩ rằng sâu riêng thật “tuyệt vời” 
hay thật “kinh tởm” lại diễn ra trong tâm. Có một thiền 
sinh người Singapore không thích sầu riêng và anh ta đã 
quan sát cái tâm không thích. Khi sự không thích biến 
mất, anh ta thử ăn sâu riêng. Và bây giờ anh ta lại thích 
sâu riêng! 

Vị không có vai trò gì ở đây cả. Một số người có thể 


“không mê” được mùi vị sâu riêng ngay từ đầu. Lần ngửi 


128 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


đầu tiên đã tạo ra cảm nhận tiêu cực đó ở trong tâm khiến 
nó dán nhãn mọi thứ liên quan đến sầu riêng là tiêu cực, 
bắt đầu bằng sự tiếp xúc ban đầu đó với khứu giác. 

Vì thế, hãy liên hệ điều này với cuộc sống hằng ngày 
của bạn. Khi ở bên ngoài và bạn đánh giá một âm thanh 
nào đó là gây phiền nhiễu hoặc không hay thì có thể 
bạn sẽ đi kiếm một nơi nào đó không có âm thanh. Liệu 
bạn có thể tìm thấy nơi nào không hề có âm thanh hay 
không? Bạn phải hiểu được bản chất của âm thanh. Bạn 
có thể nghĩ một dạng âm thanh nào đó là ôn ã, gây xao 
lãng hoặc không hay. Sau đó, bạn có thể đi tìm kiểm một 
nơi nào đó không có âm thanh. Nhưng liệu bạn có thể 


tìm được nơi nào hoàn toàn tĩnh lặng hay không? 


TIẾN TRÌNH SUY NGHĨ 


Chúng ta cần thấu hiểu bản chất của cái tâm suy nghĩ 
vì rất nhiều đau khổ của chúng ta đến từ suy nghĩ. Bạn có 
bao giờ nghĩ rằng “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc ô tô này 
gặp tai nạn?” Suy nghĩ đó khiến bạn cảm thấy thế nào? 
Có một nỗi sợ khi cái “Tôi” có mặt nhưng tâm sẽ trở nên 


tự do khi nó biết rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. 


Sayadaw U Tejaniya | 128 


Suy nghĩ đúng đắn là một phần của quá trình thực 
hành. Các thiền sinh thường sợ suy nghĩ về thiên nhưng 
trên thực tế, để làm bất kì công việc gì, chúng ta đều cần 
phải cân nhắc hoàn cảnh, phải suy xét và tính toán. Chúng 
ta sử dụng trí tuệ để phạm ít lỗi lầm hơn và chúng ta chủ 
động suy ngẫm về việc thực hành thế nào cho hiệu quả 
và hữu ích. Điều này giúp chúng ta nhận ra cái gì có ích 
trong việc thực hành và củng cổ nó. Những gì chúng ta 
đang quan sát, đang trải nghiệm và đang tư duy về cách 


thức thực hành đều đi cùng với nhau. 


Bản thân tâm suy nghĩ không thiện cũng không bất 
thiện. Chính cái động cơ thúc đẩy là phiền não hay trí tuệ 
đẳng sau tâm suy nghĩ mới quyết định phẩm chất của 
suy nghĩ. Chúng ta quan tâm tới phẩm chất này của tâm. 
Những suy nghĩ tự nhiên xuất hiện không phải là vấn đề 
bởi vì chúng chỉ là những đối tượng để nhận biết. Tất 
nhiên, nếu có phiền não thì chúng ta phải giải quyết và 
không để cho phiền não tiếp tục mà không chế ngự. Mặt 
khác, nếu đó là thiện thì chúng ta cần khuyến khích nó. 

Tốt nhất là không chỉ quan sát một mình cái tâm suy 
nghĩ. Hãy quan sát đồng thời những cảm giác đi kèm với 


suy nghĩ nhờ đó có thể nhận biết khi có quá nhiều suy nghĩ. 


180 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Bạn cũng có thể nhẹ nhàng cho phép việc suy nghĩ quá 
nhiều tiếp tục diễn tiến và học hỏi từ đó. Khi suy nghĩ 
trở nên quá nhiều, bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó và 


việc có được kinh nghiệm này sẽ giúp bạn học hỏi được. 


Khi có những phẩm chất thiện mạnh mẽ trong tâm, 
tâm khó lòng đột nhiên thay đổi và trở nên bất thiện; 
khi có chuỗi suy nghĩ bất thiện mạnh mẽ diễn ra, tâm 
khó lòng đột nhiên thay đổi và trở thành thiện. Tôi đã tự 
mình làm phép thử khi có tâm thiện. Tôi thử cổ tình nghĩ 


những suy nghĩ tiêu cực và nhận ra rằng tôi không thể. 


Hãy biết rằng không phải tất cả những suy nghĩ liên 
quan đến Pháp đều là thiện. Đôi khi, động cơ của nó sẽ 
là sự dính mắc hay sự tự cho là mình đúng đắn. Khi suy 
nghĩ liên quan đến Pháp là về việc thực hành của bạn 
trên thực tế thì nó có thể hữu ích. Nghĩ về Pháp là hữu 
ích và nếu bạn chưa hiểu ngay mọi thứ thì cũng không 
phải là vấn đề. Đức Phật khuyên dạy hãy suy nghĩ về 
Pháp vì bạn không bao giờ biết được khi nào tâm có thể 
ở trong trạng thái thích hợp và đột nhiên hiểu ra! Hãy 
nạp đủ thông tin để giúp bạn hiểu liệu thông tin đó có 
hữu ích không, có phù hợp không, quá nhiều, quả ít hay 


cân bằng. 


Sayadaw U Tejaniya | T81 


Nếu bạn có thể nhìn thấy ý muốn muốn nghĩ thì hãy 
hay biết điều đó. Hãy quan sát cường độ của ý muốn đó. 
Khi ý muốn đó giảm đi thông qua việc quan sát một cách 
khéo léo thì các suy nghĩ cũng sẽ giảm. Nếu bạn không 
thể nhìn thấy ý muốn muốn nghĩ thì hãy đơn giản là 


chuyển đổi qua lại giữa các đối tượng là suy nghĩ và thân. 


LẠC TRONG SUY NGHĨ 


Trong cuộc sống hằng ngày, khi đang đi bạn có biết 
mình đang bước đi không? Thường thì bạn bị lạc vào suy 
nghĩ. Nếu nhận ra rằng mình đang suy nghĩ thì chỉ cân 
biết rằng “Tâm đang suy nghĩ.” Quan trọng là những gì 
đang diễn ra ngay tại thời điểm này. Bạn có thể làm điều 
cần làm khi đến đích, không cần phải nghĩ về nó lúc này. 
Khi đó, tâm cũng sẽ ít suy nghĩ về tương lai hơn. Bạn có 
thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần suy nghĩ về 
tương lai mà không thực sự biết chuyện øì sẽ xảy ra. Nếu 
bạn khám phá được một kết quả rất khác so với những 
gì đã trông đợi thì có nghĩa là bạn đã dành rất nhiều năng 
lượng cho sự tưởng tượng! 

Một tiểu thương tới chợ để mua buôn sau đó bán 
lại. Hành trình tới chợ của anh ta ngập trong những suy 


nghĩ về các loại giá cả, về việc làm thế nào có thể tới trước 


182 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Lên kế hoạch là cần thiết nhưng bạn có thể 
lên kế hoạch với phiên não hoặc với trí tuệ. 


Sayadaw U Tejaniya | 188 


mọi người để được chọn hàng đầu tiên. Khi tới chợ, anh 
ta phát hiện ra rằng chẳng còn gì cho mình cả! Người 
tiểu thương này là một thiền sinh và vì thế anh ta hay 
biết tâm đã làm gì trong suốt thời gian vừa qua. Anh ta 
nhận ra mình đã lãng phí biết bao thời gian vào việc trù 
tính và quyết định rằng trong những lần đi chợ sau này, 


anh ta sẽ thư giãn và chỉ ra quyết định khi đã tới nơi. 


KÍ ỨC VÀ LÊN KẾ HOẠCH 


Khái niệm hay câu chuyện thuộc về quá khứ hoặc 
tương lai nhưng hay biết điều đó lại ở trong hiện tại. Bạn 
cần cân nhắc cách cư xử trong một hoàn cảnh nhất định 
để có sự chuẩn bị nhưng điều này không giống với việc lo 
lắng về hoàn cảnh. Nếu bạn lên kế hoạch và hay biết với 
trí tuệ rằng bạn đang lên kế hoạch thì đó là khoảnh khắc 
hiện tại. Lên kế hoạch là cần thiết nhưng bạn có thể lên 
kế hoạch với phiền não hoặc với trí tuệ. Bạn có lo lăng khi 
lên kế hoạch không? Một số người lên kể hoạch với tâm 
tham, một số khác lên kế hoạch với sự lo lắng, nhưng có 
cách để lên kế hoạch và suy nghĩ với sự thư giãn. 

Suy nghĩ về những việc trong quá khứ đôi khi cũng 
sẽ diễn ra một cách tự nhiên và bạn chẳng thể nào làm 


được gì. Bạn không thể quay trở lại và thay đổi hoàn 


134 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


cảnh. Bạn chỉ có thể thăm lại quá khứ bằng suy nghĩ. 
Tuy nhiên, bạn có thể học được bài học và không lặp lại 
những lỗi lầm tương tự. Một thiền sinh nhận ra rằng 
“một giây” thời gian là một khái niệm và với hiểu biết 


này, anh ta không còn dính mắc vào quá khứ nữa. 


CHÁNH NIỆM KHI ĐANG LÀM VIỆC 


Thiền trong công việc là một kĩ năng và nói đến kĩ 
năng, tôi muốn nói rằng cần rất nhiêu sự thực hành! Ban 
đầu, tất nhiên, khi chú ý tới các hiện tượng bên ngoài, bạn 
không thể nào tập trung vào các hiện tượng bên trong; 
khi đặt tâm bên trong, bạn không thể nào thực sự ÿ thức 
được điều gì đang diễn ra bên ngoài. Lúc đầu, bạn có 
thể không nhận biết được cả bên trong và bên ngoài khi 
đang làm việc nhưng hãy cố gắng thực hành bất cứ khi 
nào có thể để tạo đà chánh niệm. Đến một thời điểm nào 
đó, chánh niệm sẽ tự động có mặt trong khi bạn đang 
làm việc gì đó mà thực sự chú tâm. Để đạt đến mức độ 
chánh niệm này đòi hỏi sự thực hành liên tục. 

Khi bạn cân phải làm việc, hãy làm việc toàn tâm toàn 
ý. Đôi khi bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chuyên chú 


và tự do thực hành, khi ấy bạn sẽ biết một số điều chẳng 


Sayadaw U Tejaniya | †88 


hạn như “Ồ, tâm đang suy nghĩ về điều này nên nó có thể 
làm điều kia” Khi bạn thiết lập được thói quen chú ý đến 
tâm mình đang vận hành thì bạn sẽ ghi nhận rằng chánh 
niệm vừa mới bắt đầu xuất hiện bởi vì tâm đã có thói 
quen hay biết chính nó đang hoạt động. Điều này sẽ đến 
một cách tự nhiên. Hãy cho phép nó diễn ra. 

Có lần một thiền sinh đặt câu hỏi về việc xây dựng 
đà thực hành liên tục. “Chúng con nên thực hành nhiều 
mức nào?” Tôi trả lời “Hãy thực hành 50-50.” Thiền sinh 
đó là một chuyên gia tâm thần học nên anh ta nghĩ một 
chút về gợi ý của tôi rồi hỏi “Thầy đo bằng cách nào?” 
(Cười.) Tôi suy xét và nhận ra rằng chia 50-50 không hay 
bằng cho phép tâm làm công việc của nó một cách tự 
nhiên. Nếu như thực hành thường xuyên thì sự hay biết 


sẽ đến một cách tự nhiên. 


Khi bạn thực hành liên tục việc nhắc nhở, ghi nhớ 
và hay biết cái tâm đang làm việc thì sẽ tới lúc bạn không 
cần phải nỗ lực nữa vì tâm trở nên quá quen thuộc và 
biết rõ chính nó. Tâm luôn ở bên chính nó và thích hiện 
diện với chính nó. Đó là khi tâm được làm bất kỳ điều gì 
vì nó không bận tâm; nó luôn có mặt ở đó với chính nó. 


Từ có ý nghĩa nhất ở đây là liên tục. Mặc dù lúc đầu thì 


186 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


khó nhưng bất cứ nỗ lực nào bạn thực hiện đều mang 
đến đà chánh niệm và điều đó, đến lượt nó, sẽ làm cho 
việc chánh niệm trong tương lai được liên tục và không 
tốn công sức. Vì thế mà Đức Phật dạy hãy thực hành 


liên tục. 


KHI TÂM NÓI “NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG” 


Khi chuyện gì đó xảy ra, tâm bắt đầu phán xét, thiết 
lập các giới hạn, hình thành ý niệm về cái gì phù hợp 
cùng các giới hạn “tôi” và “bạn”. Khi bị kẹt trong những 
ý niệm này, tâm sẽ không thích khi một trong số đó bị 


vi phạm. 


Chúng ta đối mặt với chuyện này thường xuyên. Ở 
phương Tây, người ta xếp hàng vì họ tin rằng nên chờ tới 
lượt mình. Nếu ai đó chen ngang thì sẽ có những tiếng 
xì xào khó chịu và những suy nghĩ rằng họ nên xếp hàng 
bắt đầu xuất hiện. Hoặc những suy nghĩ khác nhau về 
sự công bằng có thể tới. Rồi có thể có một loại suy nghĩ 
khác: “Tôi đang cần lấy đồ ăn thì cô ta chen vào hàng làm 
chậm tiến trình của tôi.” Tâm tự thuyết phục nó bằng tất 


cả những luồng suy nghĩ này! Vào những lúc như vậy, 


Sayadaw U Tejaniya | †81 


chúng ta cần hỏi bản thân mình: “Niềm tin bên trong nào 
đang bị xâm phạm?” Ngay bây giờ, hành động của người 
nào đó đang đi ngược với những niềm tin này và tâm 


dựa vào đó để biện minh cho cơn sân đối với người khác! 


LỪA DỐI LẪN NHAU 


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dành lời khen 
cho nhau và cảm ơn nhau vì đã khen. Chúng ta lừa dối 
lẫn nhau bằng việc củng cố nhu cầu trông mình phải 
đẹp đế hay nhìn mình phải hạnh phúc. Nếu thay vào đó 
chúng ta nói “Nhìn bạn thật kinh khủng” thì người nghe 
có thể cảm thấy bực mình vì ai cũng muốn mình trông 
thật hạnh phúc. Chúng ta thường lệ thuộc vào lời nói, 
khen, chê của người khác và thường bị ảnh hưởng một 
cách vô thức. Khi có hiểu biết về cách những suy nghĩ 


này vận hành ngầm ra sao thì ham muốn này sẽ biến mất. 


CẢM THẤY NHƯ BỊ LỢI DỤNG 


Điều rất quan trọng là cần có thái độ đúng khi sống 
trong thế giới này. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như 


đang bị lợi dụng hay xem thường. Sẽ khác thế nào nếu 


188 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Bạn kinh nghiệm sự tĩnh lặng như thế nào? 
Bạn kinh nghiệm sự tĩnh lặng của một khu vườn 
hay một khu rừng bằng cách nào? 


Sayadaw U Tejaniya | 189 


chúng ta nghĩ rằng những người này đang hành động 
theo một cách nhất định bởi vì họ không biết làm cách 
nào tốt hơn? Nếu bạn bị ai đó bắt nạt thì sẽ thực sự khó 
mà chịu đựng! Bạn có thể cảm thấy căng thẳng, bực bội 
hay tức giận với việc đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ 
rằng người này chỉ vô ý làm những việc này vì anh ta/chị 
ta không biết cách nào tốt hơn? Khi đó bạn sẽ cảm thấy 


thế nào? Bạn có thể thấu hiểu và dễ tha thứ hơn. 


TỰ PHÁN XÉT 


“Xấu xa” chỉ đơn thuần là một cái nhãn dán. Đừng 
dán cái nhãn đó lên bạn. Khi tâm thiện, người ấy là thiện 
lành và khi tâm bất thiện, người ấy sẽ là xấu xa. Xấu hay 
không chỉ mang tính thời điểm và nó luôn thay đổi. Tiếp 
tục thực hành và cử thong thả. Thực tế, việc bạn đang 
thực hành cho thấy tâm bạn đang muốn trở nên tốt hơn 
và điều đó có nghĩa là tâm sẽ trở nên tốt hơn. 

Khi những nghi ngờ ở trong tâm rất mạnh mẽ, đừng 
chú ý tới những suy nghĩ này. Một khi chúng ta chú ý 
tới những dạng suy nghĩ này, chúng sẽ cuốn ta vào và 


lớn mạnh thêm. Thay vào đó, chúng ta có thể neo mình 


10 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


vào các cảm thọ và không dành chút năng lượng nào cho 
việc tư duy khái niệm. Hãy tuân thủ nguyên tắc tương 
tự đối với những trạng thái bất thiện mạnh mẽ khác. 
Khi chúng ta nhìn vào cảm giác và không tiếp tục nhìn 
vào suy nghĩ, điều đó sẽ giúp tâm yên ổn trở lại. Sau đó, 
chúng ta có thể quan sát những suy nghĩ và cảm thọ này 
cùng một lúc khi cảm thấy sẵn sàng. 

Mỗi người đều có con đường riêng của mình và mỗi 
người đều có một lộ trình tự nhiên cần khai mở. Bạn có 
thể quan sát điều gì đang diễn ra trong tâm và hiểu nó 
nhưng không thể ép buộc nó. Bạn có thể học được một 
kĩ thuật tại khóa thiên nhưng điều quan trọng là khi về 
nhà bạn áp dụng kĩ thuật đó liên tục. Đó là khi cuộc đời 


bạn thay đổi. 


ĐỊNH KIÊN 


Bạn kinh nghiệm sự tĩnh lặng như thể nào? Bạn kinh 
nghiệm sự tĩnh mịch của một khu vườn hay một khu 
rừng bằng cách nào? Tôi đã hỏi nhiều người khác nhau 
câu hỏi này. Một số người cảm thấy sợ. Những người trẻ 


hơn nói với tôi rằng họ cảm thấy buồn chán khi không 


Sayadaw U Tejaniya | T1 


có gì khiến họ quan tâm/hứng thú. Bạn thấy đấy, tốt hay 
xấu tùy thuộc vào người kinh nghiệm nó, phụ thuộc vào 
các cảm nhận đã có từ trước của họ về nó. 

Rất nhiều những định kiến như vậy đã có từ khi bạn 
còn thơ ấu và bạn thực sự cần phải hiểu những niềm tin 
đã hình thành qua nhiều năm tháng này. Nếu những 
định kiến nhỏ này được nhìn nhận đúng đắn thì tâm trí 
sẽ không còn bị làm phiền bởi những gì đang diễn ra. 
Nếu bạn tiếp tục hành thiên đều đặn thì sự dính mắc sẽ 


ngày càng giảm bớt. 


CHO ĐI THỂ HIỆN Ở NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU 


Khu chợ nơi tôi có cửa hàng là một nơi rất đông đúc. 
Rất nhiều cửa hàng nằm cạnh nhau với lối đi hẹp ở giữa. 
Những người phu khuân vác cứ chạy tới chạy lui để 
chuyển hàng hóa vào trong hay ra ngoài theo yêu cầu của 
các chủ cửa hàng. Họ thường chạy mà không để ý xung 
quanh, không quan tâm ai đi trước đi sau. lôi thường 
phát cáu mỗi khi phải đi ra khỏi lối đi chật hẹp đó và sự 
bực mình đến khá thường xuyên! Tôi biết rằng người ta 


sẽ xô vào tôi nếu như tôi không tránh sang bên nhưng 


12 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


tôi cũng phát điên lên với việc luôn phải trở thành người 
cẩn thận. Đây là điều diễn ra hằng ngày. 

Khi bắt đầu thực hành liên tục, tôi dần ghi nhận được 
sự bực bội của mình với vấn đề ở chợ này. Sau khi chú 
ý tới điêu đó thường xuyên trong một thời gian dài, tôi 
thực sự bắt đầu coi việc nhường chỗ cho những người 
này là một sự thực hành tốt nhằm ngăn tai nạn xảy ra 
và tôi xem việc né sang bên như là sự thực hành về lòng 
độ lượng. Tôi đã thực hành ngày này qua ngày khác và 
chánh niệm tăng trưởng, những hành động thiện cũng 
theo đó mà tăng lên. Cơn sân đi cùng với tâm phê phán 
giảm xuống. Khi sân giận qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy có 


mettã (tâm từ) với những người này. 


TRẢI NGHIỆM KHÁC NHAU, PHẢN ỨNG KHÁC NHAU 
Khi cần thiết, hãy sử dụng mọi vũ khí bạn có trong kho. 
Sẽ luôn có một sự tiếp xúc nào đó ở sáu cửa giác 
quan. Đừng đi theo bất kì một sự tiếp xúc nào trong số 
đó. Chỉ cần hay biết trạng thái tâm và duy trì sự hay biết 
về cái tâm đang hay biết, đang quan sát. Tâm cảm thấy 


hay phản ứng thế nào mỗi khi có tiếp xúc tại các cửa 


Sayadaw U Tejaniya | 148 


giác quan? Có sự kháng cự hay không? Ban đầu, bạn có 
thể chưa buông bỏ và chưa chấp nhận được hoàn cảnh 
nhưng điều đó không sao bởi vì bạn đang sử dụng kinh 
nghiệm này như là một công cụ để phát triển kĩ năng 


trong thiền. 


Trong cuộc sống hằng ngày, nơi mà trí tuệ có thể yếu, 
ban đầu bạn cân chú tâm vào chánh niệm. Tâm có thể 
nhận biết hoàn cảnh đang diễn ra trong khi chánh niệm 
tự động thu thập dữ liệu ở phía sau. Khi chánh niệm 
thu lượm được nhiều dữ liệu hơn từ kinh nghiệm này, 
và bức tranh trở nên hoàn thiện, tâm thiện tăng trưởng 
mạnh mẽ hơn thì cuối cùng bạn sẽ hành động mà không 
có phiền não chi phối. 

Giả sử bạn đang ở trong một tình huống giao tiếp và 
bạn vô tình nói điều gì đó thô ác vì đà nói quá mạnh. Hãy 
để chánh niệm tiếp tục biết từ phía sau trong khi bạn 
đang nói với người khác. Tới một điểm nào đó trong quá 
trình quan sát toàn bộ tiến trình này, chánh niệm sẽ có 
bức tranh tổng thể nhờ đó trí tuệ có thể sinh khởi và giải 
quyết vấn đề. Trong cuộc sống hằng ngày, không thể nào 


tránh khỏi một số quyết định sai lầm nhưng bạn cần phải 


14 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


học làm thể nào để có được lợi ích từ những trải nghiệm 
này. Đừng cho phép phiền não chạy tự do, nếu không 


tình hình của bạn sẽ tôi tệ đi. 


Hãy tưởng tượng kết quả sẽ thế nào nếu như chỉ có 
tâm sĩ vận hành. Có thể tình huống đó sẽ bị thổi phồng 
lên. Chúng ta phải nhận biết mọi thứ như chúng đang là. 
Nếu tâm có thói quen xấu thì chúng ta phải nhận ra điều 
đó. Do có chánh niệm nên bạn ghi nhận được một cách 
sắc bén những øì diễn ra trong tâm. Cần có thời gian và 
mỗi người có những tính cách khác nhau. Tất cả chúng 
ta đều có lỗi lầm, chúng ta cần nhìn vào những gì đang 
xuất hiện trong tâm và biết rõ nó cho tới khi tâm nhận 
ra rằng nó không muốn như thể chút nào nữa. Nhận 


thức đó sẽ giúp bạn học được cách buông bỏ. 


Chúng ta nghĩ rằng trong cuộc sống hằng ngày 
chúng ta tương tác với rất nhiều người. Trên thực tế, 
hầu hết chúng ta thường tương tác với một số người 
nhất định lặp đi lặp lại. Vậy chúng ta sẽ thực hành như 
thể nào? Chúng ta lên chiến lược thực hành ra sao để trở 
nên thuần thục hơn? Chừng nào chúng ta còn có ý định 
mang Pháp vào trong cuộc sống thì mọi thứ sẽ trở nên 


dễ dàng hơn. 


Sayadaw U Tejaniya | 18 


Có những trải nghiệm này là điều rất quan trọng và 
mỗi trải nghiệm lại mang đến cho bạn một bài học trong 
cuộc sống. Điều đó cũng giống như chơi trò chơi điện tử 
mà tôi thường nói với bọn trẻ. Bạn nỗ lực chơi và đạt 
đến cấp độ đầu tiên. Bạn dần dần vượt lên các cấp độ 
cao hơn và cuối cùng dành được phần thưởng. Bạn biết 
cách chơi thế nào vì bạn đã kinh nghiệm nó. Bạn biết 
làm thế nào để có thể chiến thắng trò chơi ở cấp độ này. 
Tất nhiên, nếu không biết cách học hỏi từ những trải 
nghiệm thì bạn sẽ không đạt được điều gì cho dù có bao 


nhiêu bài học trong đời đến với bạn! 


146 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Chúng ta không kiên trì được với việc chánh niệm nhẹ nhàng; 
chúng ta không tin chánh niệm nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hay tỉn 
tưởng rằng nó sẽ phát triển thành cái gì đó. 


148 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn 


hi tôi bắt đầu hành thiền một cách nghiêm túc 

ở nhà, chánh niệm của tôi lúc trồi lúc sụt. Tôi đã 

bù đắp quá mức cho sự chánh niệm thất thường 
này bằng việc nỗ lực cá nhân nhiều hơn. Tôi muốn mình 
trở nên chánh niệm càng nhiều càng tốt nhưng tôi quá 
mệt không thể làm được gì hơn thể. Thậm chí sau đó, 
tôi cũng chỉ có thể làm đến vậy. Sau một thời gian, tôi 
bắt đầu nhận ra có một sự chánh niệm nhẹ nhàng hơn, 
chung chung nhưng không liên tục, được thực hiện 
từ ngày này sang ngày khác, tạo thành khuôn mẫu cho 
sự thực hành dài hạn. Đà chánh niệm bắt nguồn từ sự 
chánh niệm chung chung đã tạo nên những chấm nhỏ 
và những chấm nhỏ này tích tụ với nhau tạo thành “cơn 


sóng thân chánh niệm” có thể quan sát thấy rõ ràng. 


Chúng ta không tin chánh niệm nhẹ nhàng sẽ hiệu 
quả hay tin tưởng rằng nó sẽ phát triển thành cái gì đó, 
vì vậy, chúng ta không có sự kiên trì với việc chánh niệm 
nhẹ nhàng. Nỗ lực cá nhân sử dụng nỗ lực của chính 
chúng ta trong khi chờ đợi một cách kiên nhẫn để đà 


chánh niệm tăng trưởng thì sử dụng quá trình tự nhiên, 


Sayadaw U Tejaniya | 149 


quy luật tự nhiên và năng lượng tự nhiên. Không may 
thay, nỗ lực cá nhân mang tính ngắn hạn và không cho 
phép chúng ta thực hiện mỗi ngày. Khi đó, chúng ta bắt 
đầu nghi ngờ khả năng sống cuộc sống có chánh niệm 


của mình. 


Khái niệm có vẻ hoa mỹ - nhìn qua khóe mắt - mô tả 
một dạng chánh niệm dõi theo sự vận hành của tâm khi 
tâm đang tiếp nhận đối tượng qua các giác quan. Tâm 
trở nên hay biết tất cả các đối tượng phù hợp với tần số 
tâm này. Ngược lại, khi chúng ta chỉ hướng sự chú ý vào 
các đối tượng và đặt quá nhiều nỗ lực vào việc phải quan 
sát được những đối tượng này, sẽ có cảm giác như thể 
các đối tượng biến mất vì người quan sát và đối tượng 
được quan sát không còn cùng tần số. Ở đây, chúng ta 
có thể so sánh với kĩ thuật viên đo mắt. Khi bạn tới gặp 
kĩ thuật viên đo mắt, họ có thể yêu cầu bạn thử nhiều loại 
mắt kính khác nhau để quyết định cái nào hợp với bạn. 
Khi độ kính phù hợp thì bạn sẽ nhìn thấy các con chữ rõ 
ràng. Khi độ kính quá thấp hoặc quá cao thì những con 
chữ trên biểu đồ trở nên mờ. Điều này cũng giống với cái 
tâm có cùng tần số với các đối tượng. Nếu bạn cho rằng 


nỗ lực cá nhân nhiều hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn thì 


180 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


có thể bạn vẫn chưa nhìn nhận được mọi thứ một cách 
TÕ ràng. 

Chánh niệm bao quát và không cưỡng ép giúp chúng 
ta tiếp tục làm việc, thực hiện các hoạt động cần làm 
trong khi sự hay biết nhẹ nhàng về những gì diễn ra vẫn 
vận hành một cách vững chắc ở đằng sau. Lúc đầu, hoạt 
động chánh niệm này có thể không liên tục nhưng cuối 
cùng sẽ tạo thành đà. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên 
và liên tục, sẽ có cảm giác như thể bạn đang nhận biết và 
sống với chánh niệm trong mọi việc đang làm. Đối với 
tôi, đây chính là thời điểm tôi hiểu được bản chất thực 
sự của thiền Vipassana và bắt đầu tin tưởng rằng có thể 


giác ngộ khi đang sống ở đời. 


SỬ DỤNG TRÍ TUỆ 


Các hành giả thường quên không sử dụng trí tuệ vốn 
có của mình khi hành thiền tại nhà vì họ chưa thực hành 
sử dụng nó. Khám phá và sử dụng trí tuệ của bạn để xem 
liệu chánh niệm có đang hiện hữu không và bạn đang 
dùng bao nhiêu nỗ lực thay vì cứ cố gắng nhiều hơn một 
cách mù quáng. Dưới đây là một số nội dung bạn có thể 


suy xét: Bạn có thể nhìn thấy mức độ tỉnh tấn của mình? 


Sayadaw U Tejaniya | T8f 


Có sự định tâm không? Bạn có biết kinh nghiệm đó như 
thế nào không? Bạn có biết mức độ tin tưởng hay tín tâm 
của mình không? Trí tuệ có đang vận hành không? Các 
hành giả thường có thể nhận ra khi có chánh niệm. Tuy 


nhiên, chỉ một số ít hành giả nhận ra trí tuệ đang làm việc. 


Trí tuệ chỉ có hai từ nhưng nó vận hành 


theo rất nhiều cách. 


Đôi khi chúng ta bỏ lỡ một thực tế là trí tuệ đang 
có mặt và đang làm công việc của nó vì chúng ta không 
quen với các cách thức vận hành của trí tuệ. Chúng ta 
không gần gũi với trí tuệ như gần gũi những người bạn 
thân. Chúng ta quen nỗ lực hơn. Tôi thấy các hành giả 
thường cố gắng để tỉnh táo. Thay vào đó, khi buồn ngủ, 
chúng ta nên tìm hiểu một chút về sự buồn ngủ này. Tại 
sao lại buôn ngủ vào lúc này? Điều gì đã mang cơn buồn 
ngủ đến? Cơn buôn ngủ như thế nào? Thông thường, 
các hành giả phản ứng một cách tiêu cực với cơn buồn 
ngủ. Họ thử các cách khác nhau để “sửa chữa” cơn buồn 
ngủ này thay vì nhìn như nó đang là và tìm hiểu sâu hơn 
về nó. Tôi thấy điều này diễn ra ở thiền đường trong 
suốt thời thiền ngồi. Có hành giả bắt đầu buồn ngủ và 
biểu cảm trên khuôn mặt anh ta cho thấy anh ta không 


hài lòng với chính mình khi cổ gượng mình tỉnh thức. 


182 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu thiền ngồi khiến bạn 
Wbuồn ngủ thì đôi khi việc trở 
nên chủ động có thể giúp ích. 


Sayadaw U Tejaniya | 88 


Tiếp tục những hành động này một cách mê mờ chỉ dẫn 


tới việc hình thành những thói quen xấu. 


Nếu thiền ngôi khiến bạn buồn ngủ thì đôi khi việc 
trở nên chủ động có thể giúp ích. Nếu bạn cho tâm công 
việc để làm, nếu như tâm nhận biết một cách chủ động 
thì tâm sẽ trở nên tỉnh táo và hoạt bát vì nó đang làm 


điêu gì đó. Bạn cũng có thể thử mở mắt khi ngồi thiền. 


Chúng ta cần sử dụng trí tuệ như cách chúng ta sử 
dụng trí thông minh để giải quyết vấn đề, để phát triển 
công việc kinh doanh hay cân nhắc phải làm gì tại gia 
đình và nơi làm việc. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng 
ta hình dung ra cách thức làm việc, hỏi ý kiến những 
người phù hợp và lên chiến lược để có thể tạo ra lợi 
nhuận. Chúng ta cần nhận ra sự có mặt của trí tuệ và áp 


dụng các kĩ năng tương tự vào việc hành thiên. 


TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 


Tôi thường đi quanh thiền đường của Trung tâm 
thiên Shwe Oo Min vào các buổi chiêu. Có một sư cô ngồi 
ngay phía trước thiền đường và tôi thường thấy mặt sư 
cô này thi thoảng lại đỏ hồng lên. Sau này, trong lần nói 


chuyện riêng, tôi hỏi tại sao mặt sư cô hay đỏ lên khi ngồi 


184 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


vậy. Sư cô ấy trả lời đó là vì cơ thể của vị ấy có xu hướng 
xì hơi và vị ấy cảm thấy khổ cho người ngôi đằng sau, lần 
nào cũng vậy! Cứ mỗi lần bị xì hơi như thế, sư cô lại đỏ 
mặt. Tôi hỏi “Vậy sư cô ngồi phía trước thiền đường làm 
gì? Nếu sư cô quan tâm tới điêu đó và nếu đó là cách hoạt 
động của cơ thể thì hãy ngồi về phía sau thiên đường! 
Cửa mở lớn và sư cô không phải ngồi phía trước.” VỊ 
hành giả này cảm thấy mình nên ngôi phía trước vì mình 
là một sư cô. Chúng ta tự tạo ra vấn đề với chính niêm 
tin của mình. Đè nén những nhu cầu của cơ thể như vậy 
có thể gây ra sự khó chịu và cuối cùng sẽ khiến chúng ta 
mệt mỏi. Thay vào đó, chúng ta có thể tìm ra những giải 
pháp thay thể. 

Hãy tự giải phóng cho mình! Hãy làm những gì bạn 
cần để thiền thay vì nắm giữ những tư tưởng nhất định 


trong đầu mà không cân nhắc tới giải pháp phù hợp. 


TẠO NÊN MỘT CỘNG ĐỒNG DHAMMA/PHÁP 


Trước khi bắt đầu thiên, tôi là đứa con cá biệt trong 
gia đình. Những lời nói của tôi chỉ mang một ít hoặc gần 
như không có trọng lượng vì mọi người biết đến tôi như 
một kẻ nói dối. Nhưng sau khi thực hành khoảng 3 năm, 


tôi ngày càng nói ít đi vì tôi quan sát lời nói của mình rất 


Sayadaw U Tejaniya | 188 


cẩn trọng. Sau quãng thời gian đó, mọi người thường 
lắng nghe bất cứ khi nào tôi cất lời vì những lời nói đó 
thường có giá trị nhất định. Họ lắng nghe vì biết rằng 
những gì tôi nói ra đều có rất nhiều suy xét đằng sau. Đôi 
khi gia đình tôi còn có chút sợ sệt bởi vì họ biết những gì 
tôi nói là sự thật. 

Gia đình tôi thường xuyên họp mặt vào Chủ nhật để 
dùng bữa và sau đó nói chuyện với nhau. Các nội dung 
trò chuyện thường xoay quanh những chiếc xe đời mới 
nhất, các ngôi sao điện ảnh, v.v... Vào thời điểm đó, tôi đã 
thực hành thiên được một thời gian và tôi thấy những 
việc như vậy chỉ tốn thời gian vô ích. Tôi suy nghĩ xem 
có thể làm gì và dần dà một ý tưởng hình thành trong 
đầu. Một ngày, tôi gợi ý rằng tất cả chúng tôi ngồi thiên 
cùng nhau. Tất cả chúng tôi đã có kinh nghiệm thiền vì 
bố tôi từng đưa tất cả chúng tôi tới thiền viện. Vì vậy, 
mọi người đều nhất trí thiên. Ban đầu, chúng tôi cùng 
ngồi thiền 15 phút và sau đó sẽ ăn. 

Một thời gian sau, ý tưởng chín muôi và chúng tôi 
ngồi thiền cùng nhau mỗi lần gặp mặt. Khi đó, sau khi ăn 
hoặc trong khi ăn, tôi gợi ý một cuộc thảo luận và chúng 
tôi sẽ nói chuyện về cuộc sống, liệu chúng tôi hạnh phúc 


hay không hạnh phúc. Tôi thường hỏi từng người một 


156 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


xem họ “Cảm nhận thể nào về cuộc sống của mình? Có 
cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình không?” Buổi 
liên hoan trở nên nghiêm túc; một người anh của tôi 
trả lời rằng anh ấy không hạnh phúc với cuộc sống còn 
người anh khác nói rằng 50:50. Dần dần những người 
ruột thịt của tôi bắt đầu kể chi tiết về cuộc sống và cảm 
giác của họ, thậm chí có người còn khóc sau khi chia sẻ 
và cảm thấy thanh thản hơn phần nào. Trước đây, họ 
chưa từng nghĩ tới điều này. Mọi người thường chỉ sống 
kiểu cho qua ngày tháng, để thời gian trôi đi và họ chẳng 
bao giờ suy nghĩ về việc mình đang sống cuộc đời như 


thế nào. 


Sang tuân tiếp theo, các câu hỏi tiếp tục sẽ là: Nếu 
không hạnh phúc với cuộc sống thì làm thế nào để khiến 
mình hạnh phúc? Phải giải quyết điều đó thể nào? Chúng 
tôi mang Pháp vào trong cuộc nói chuyện và chuyển cuộc 


nói chuyện thành những buổi thảo luận về Pháp. 


Có trí tuệ, bạn sẽ biết cách làm thế nào để giúp đỡ 


người khác. 


Tôi muốn các thiền sinh hiểu rằng, chánh niệm là một cam 
kết trọn đời, chứ không phải là công việc bán thời gian. 
Đây là điều chúng ta thực sự cần làm mọi lúc mọi nơi. 


Chỉ khi nào nhìn thấy bản chất của tâm thì chúng ta mới hiểu 
được bản chất của pháp. 


Sayadaw U Tejaniya | 189 


Tiếp tục hành thiền 


CHUỖI NHÂN QUẢ 


ó thiền sinh ở một trong những khóa thiền của 

tôi đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến tự do ý 

chí. Khi chúng ta nói đến tiến trình nhân duyên, 
hãy nhớ rằng có một dòng chảy của các tâm trong tiến 
trình này. Các phẩm chất trong một tâm ảnh hưởng tới 
tâm tiếp theo và sau đó, bất cứ cái gì tâm chọn làm trong 
khoảnh khắc kế tiếp sẽ bổ sung một chút hay bớt đi từ 
phẩm chất tâm đó. Sau đó, nó diệt đi và làm duyên cho 
tâm kế tiếp xuất hiện rồi tâm kế tiếp này lại diệt đi và 
tác động lên tâm kế tiếp sau nữa. Mỗi tâm đều bắt đầu 
với một cái gì đó, một điêu kiện nào đó, nhưng trong 
một khoảnh khắc hiện tại, tâm đó có thể lựa chọn ảnh 
hưởng của nó bằng cách hành động hay không hành 
động trước khi diệt đi. “Vạn pháp do duyên sinh” nghĩa 
là có một dòng chảy đang tiếp diễn và khoảnh khắc hiện 
tại được hình thành từ các nhân trong quá khứ. Trong 
cùng khoảnh khắc ấy, có thể có sự lựa chọn của trí tuệ vì 


trí tuệ có tự do ý chí. Kết quả là, trí tuệ đó có khả năng 


160 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


lựa chọn không thực hiện hoặc thực hiện bất cứ hành 
động nào mà nó muốn. Vạn pháp do duyên sinh nhưng 
bạn cũng không thể tưởng tượng được sự rộng lớn của 
nghiệp mà bạn đã tích lũy - thứ có khả năng ra hoa kết 
trái trong mỗi thời khắc. 

Nếu ai đó đã hình thành thói quen sân giận trong một 
thời gian dài thì người đó sẽ trở nên sân giận dù chỉ với 
chút tác động nhỏ. Nếu người đó học thiền, bắt đầu thực 
hành và hiểu được lợi ích của thiền trong khoảnh khắc 
hiện tại thì người đó có thể dần dần phát triển tới mức 
có thể quyết định một cách tỉnh thức về điều cần làm 
với chánh niệm + trí tuệ. Một mặt, người đó có thể quyết 
định liệu có tiếp tục sân giận hay mặt khác ngược lại, cố 
gắng nhận biết cơn giận và kết quả là trí tuệ được tăng 


trưởng. Sự lựa chọn này tạo thành sự tự do ý chí. 


Khi chỉ có tâm sĩ hiện diện thì nhân duyên được 
thiết lập và người đó sẽ hành động hoàn toàn theo nhân 
duyên đó. Vì trạng thái tâm này không liên quan tới trí 
tuệ nên tâm chỉ như là một hệ thống nút ấn được tác 
động bởi các lực bên ngoài. Nhân duyên sẽ quyết định 
tất cả các quả. 

Chánh niệm cho phép tâm lựa chọn. Bạn có thể nghe 


ai đó nói về điều gì đó hay bắt gặp một cuốn sách giúp 


Sayadaw U Tejaniya | f61 


bạn khai mở chút trí tuệ. Bạn cũng có thể vay mượn hiểu 
biết từ sách vở hay bất kỳ ai, suy xét về nó và áp dụng vào 
cuộc sống để mang lại nhiều trí tuệ hơn. Theo cách này, 
chúng ta có thể nhìn thấy chánh niệm + trí tuệ tạo ra sự 


tự do lựa chọn như thế nào. 


Mặc dù vậy, tôi không khuyên các thiền sinh suy 
ngẫm quá nhiều về những vấn đề này. Rất dễ lạc vào việc 
khái niệm hóa và trừu tượng hóa các chủ đề này và do 
đó trôi xa khỏi khoảnh khắc hiện tại. Một trong những 
điêu kiện để trí tuệ phát sinh là suy nghĩ sâu sắc về Pháp 
nhưng phải hoàn toàn đặt trên nền tảng của Chánh kiến 
và Chánh tư duy. 


VUN BỒI TUỆ GIÁC 


Khi trải nghiệm một cảm xúc, chúng ta vừa có thể 
hay biết cảm xúc vừa thấu hiểu bản chất của cái tâm đang 
cảm thấy tham hay sân với cảm xúc đó. Sự nhận biết này 
có sức mạnh hơn việc chỉ lắng dịu cảm xúc nhất thời. 
Hiểu rằng đây chỉ là tâm, không có ai ở đây mà chỉ có các 
nhân duyên đang vận hành là một tuệ giác. 

Thông thường, tâm tuệ giác rất ngắn ngủi và điều 


này là bình thường. Chúng ta để cho những tuệ giác này 


162 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu cá nhân bạn quá dính mắc vào việc cố gắng 
thực hành thì bạn sẽ không thể nhìn thấy 
những gì đang diễn ra một cách tự nhiên. 


Sayadaw U Tejaniya | 168 


sinh khởi lặp đi lặp lại và tích lũy từng chút từng chút 
một qua rất nhiều lần. Sự sinh lên lặp đi lặp lại của tuệ 
giác sẽ in sâu hiểu biết đó trong tâm và mỗi một tâm xuất 
hiện sau đó sẽ truyền lại các phẩm chất của nó cho tâm 
kế tiếp. Khi tuệ giác sinh khởi nhiều lần, “di sản” của tuệ 
giác đó để lại cho tâm kế tiếp lại càng mạnh hơn. Đó là 


cách chúng ta đạt được các tuệ giác bền vững, lâu dài. 


CHÁNH NIỆM KHÔNG QUÁ SỨC 


Chúng ta luôn cần nhớ sự khác biệt giữa sử dụng nỗ 
lực cá nhân và để năng lực của pháp vận hành. Nếu cá 
nhân bạn quá dính mắc vào việc cố gắng thực hành thì 
bạn sẽ không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra một 
cách tự nhiên. Khi đứng lùi lại, bạn có thể thấy rằng quá 
trình chánh niệm đã và đang diễn ra hết sức tự nhiên. Đó 
là tại sao thi thoảng tôi hỏi một số thiền sinh: các bạn có 
nhận ra rằng các bạn có thể nghe thấy cho dù đang không 
lắng nghe không, rằng cái “thấy” đang diễn ra ngay cả khi 
các bạn không cố gắng nhìn vào bất cứ cái gì hay không? 
Các bạn có nhận ra rằng dù đang không chú tâm nhưng 


tâm đã biết về đối tượng hay không? 


164 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Tôi muốn các thiền sinh, đặc biệt là những ai đã thực 
hành nhiều năm, đạt tới mức độ mà họ nhận ra rằng dù 
không tập trung hay không chú tâm, thì sự hay biết vẫn 
đang diễn ra. Sau nhiều năm hành thiền, việc thực hành 
của họ chắc hắn đã có đà và họ cần phải lui lại để có thể 
nhìn thấy sự hay biết đang diễn ra. Tới giai đoạn này, bạn 
cần chuyển từ việc “cổ gắng chú tâm” sang “nhận biết tự 
nhiên”. Khi thuận theo pháp thì chỉ còn sự làm việc của 
những øì cần thiết. 

Tất nhiên, không thể nào nói chuyển là chuyển, thay 
đổi là thay đổi ngay được. Nhưng biết đến thông tin này 
là điều tốt vì nó sẽ giúp bạn thi thoảng chuyển sang cách 
thức mới này. Theo đó, bạn sẽ dần hiểu được điều gì 
đang thực sự diễn ra và điều này sẽ cho phép bạn buông 
bỏ những khuôn mẫu cũ. Đó là lý do tại sao đà lại quan 
trọng như vậy, khi mà mọi thứ tiếp tục tự vận hành và 
bạn có thể thực sự thấy bạn không can dự vào. Nếu bạn 
thực hành liên tục và đúng đắn thì hiểu biết sẽ phát sinh. 
Một khi bạn có hiểu biết nhất định rằng quá trình này chỉ 
đang diễn ra, tâm sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ từ góc nhìn 


này ngày càng nhiều hơn. 


Sayadaw U Tejaniya | 168 


TÍCH LŨY ĐÀ, GÓP NHẬT BỤI VÀNG 


Nếu bạn suy ngẫm về riêng kiếp sống này và cộng thời 
gian mà bạn đã dành cho việc cổ gắng để chánh niệm, để 
nuôi dưỡng việc thực hành và trí tuệ thì bạn sẽ thấy rằng 
khoảng thời gian đó rất ít. Vô minh và phiền não đã trở 
thành những người bạn đồng hành của chúng ta từ khi 
sinh ra. Mọi thứ có vẻ vô thường nhưng phiền não thì 
luôn dường như là thường! Tuy nhiên, nếu hiểu về nhân 
và quả, bạn sẽ thấy rằng phiền não luôn có con đường 
riêng của chúng. Phiền não là những gì đã để lại dấu ấn 
rất sâu đậm. Phiền não đã hẳn sâu trong tâm và để lại 
cái bóng rất dài tiếp tục công việc của chúng thông qua 
nhân và quả. Nếu việc thực hành bị gián đoạn thì chúng 
ta sẽ không trở nên thuần thục hơn chút nào và mọi hiểu 
biết sẽ ngưng trệ. Còn nếu chúng ta bỏ bê việc thực hành 
thì tâm sĩ sẽ bắt đầu tăng trở lại và che mờ tất cả những 
điêu chúng ta từng hiểu. 

Chừng nào còn tiếp tục hành thiền thì chúng ta còn 
có thể duy trì một mức độ hiểu biết nhất định. Chánh 
niệm là nền tảng cho phép trí tuệ sinh khởi lặp đi lặp lại 
và đó là lý do tại sao bạn phải chánh niệm mọi thời điểm. 


Bất kì hiểu biết mới hay trí tuệ nào đều mất đi, giống như 


168 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


tất cả những thứ khác. Hiểu biết về anicca (vô thường) 
và anatta (vô ngã) cũng là vô thường. Tuy nhiên, dù hiểu 
biết như vậy có thể xuất hiện rồi sau đó mất đi nhưng nó 
sẽ để lại dấu ấn lên tâm kế tiếp, tâm này sẽ tiếp nhận và 


khi đến lượt mình, nó sẽ để lại dấu ấn khi mất đi. 


Đây là một trò chơi có tổng bằng 0: Hoặc bạn đang 
làm cái này, hoặc bạn đang làm cái kia. Nếu cái này 
không có mặt thì cái kia có mặt. Hoặc là bạn đang tiến 
lên, hoặc là bạn đang lùi lại; không có chuyện đứng yên. 
Các tâm thiện sẽ hỗ trợ nhau cũng giống như các tâm 
bất thiện hỗ trợ nhau. Khi cái gì đó đang cháy và bạn dội 
thêm nước vào, ngọn lửa sẽ tắt. Nếu những ngọn lửa 


cháy mạnh hơn thì đám cháy sẽ tiếp tục bùng lên. 


Tôi muốn bạn sử dụng trí tuệ của mình để tiếp tục 
việc hành thiền. Bạn góp nhặt những “hạt bụi vàng” này 
nhiều hơn một chút mỗi ngày, ngày này qua ngày khác. 
Bạn học hỏi từ tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống. 
Chánh niệm là một cam kết trọn đời, chứ không phải là 
công việc bán thời gian. Đây là điêu chúng ta thực sự 
cân làm mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi nào 
nhìn thấy bản chất của tâm thì chúng ta mới hiểu được 
bản chất của pháp. Tâm cứ sinh lên và diệt đi, rất chóng 


vánh và đóng góp duy nhất có thể của bạn vào quá trình 


Sayadaw U Tejaniya | 6T 


này là chất lượng chánh niệm. Khi chánh niệm trở nên 
tự nhiên, có nghĩa là bạn đã nỗ lực trong thời gian dài 
để duy trì nó: sự kiên trì chính là chánh tinh tấn. Chánh 
niệm bắt đầu ở lại. Sự nỗ lực vẫn được duy trì và nó trở 


nên tự nhiên hơn nhiều, hữu ích hơn nhiều. 


Trí tuệ thiên quán (Vipassanäa wisdom) không thể 
sinh khởi thông qua tư duy trí óc. Đơn giản là không 
thể nào nhận thức thấu đáo được loại trí tuệ này. Tuệ 
giác Vipassana không phải là cái gì có thể khái niệm hóa 
thông qua hình ảnh; nó là một sự hiểu biết và thấu suốt 


hoàn toàn mới về các nguyên lý, về bản chất. 


Khi thực hành cần mẫn và không ngừng nghỉ, chúng 
ta sẽ liên tục có những hiểu biết và tuệ giác nho nhỏ này 
lặp đi lặp lại. Qua quá trình dài, các tuệ giác sẽ trở nên 
liên tục đến mức chúng vận hành cùng với chánh niệm. 
Một khi trí tuệ bắt đầu vận hành cùng chánh niệm, việc 
hành thiền của chúng ta sẽ tiến lên một mức độ hiểu biết 
cao hơn. Chúng ta bắt đầu đạt được những tâng mức trí 
tuệ cao hơn. 

Những tầng mức trí tuệ cao hơn này có cuộc sống 
của riêng chúng; chúng có nhiều sức mạnh hơn. Chúng 


không còn quá phụ thuộc chút nào vào chánh niệm nữa. 


168 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Một khi chúng ta đã đạt tới những tâng mức trí tuệ này, 
chúng sẽ luôn có mặt và trí tuệ sẽ luôn ở đó. Đến giai 
đoạn này, chánh niệm sẽ lui lại để đóng vai trò thứ yếu. 
Chánh niệm sẽ luôn có mặt vì trí tuệ không thể tồn tại 
mà không có chánh niệm nhưng ở mức độ hiểu biết này, 
trí tuệ bắt đầu có cuộc sống riêng của nó. Chánh niệm 
sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trí tuệ và hiểu biết của chúng ta 
sẽ lớn mạnh. Ở giai đoạn này, tâm luôn biết phải làm gì 
và có thể xảy ra trường hợp là việc thực hành trở nên dễ 
dàng tới mức nó sẽ tiếp tục diễn ra dù chúng ta không 
hề có bất kì nỗ lực nào phải thực hành. Càng thực hành, 
tâm càng hiểu cách thực hành và nó không còn phải nghĩ 
về việc thực hành thế nào nữa. Tâm tìm ra con đường 
của nó khi trí tuệ bắt đầu vận hành. 

Lợi ích thực sự của Pháp không phải là ngừng đối 
mặt với các vấn đề của cuộc sống mà là để giải quyết các 
vấn đề đó với trí tuệ thay vì phiền não, khi đã hiểu cách 


phiên não vận hành. 


Nguyện cho tất cả được an vuil 


TI | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 
Phụ lục: 


Tóm lược vê Chánh niệm 


atipatthana, hay thiên dựa trên bốn nền tảng chánh 
niệm (thân, thọ, tâm, pháp), vun bồi những phẩm 
chất tâm thiện trong tâm. Ai cũng có những phẩm 
chất thiện và bất thiện trong tâm nhưng học cách vun bồi 
các phẩm chất thiện chính là hành thiên. Chúng ta vun 
bồi những phẩm chất thiện này bằng cách nào? Hành 
thiên liên quan đến những thứ mà chúng ta quan sát 
(được gọi là các đối tượng) và cái đang quan sát (tâm). 
Điều quan trọng cân nhớ là những hình ảnh, âm thanh, 
xúc chạm, vị, mùi hương và các suy nghĩ hay các trải 
nghiệm phát sinh ở sáu cửa giác quan không làm công 
việc hành thiền. Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì 
với những trải nghiệm này vì chúng sẽ luôn ở đó. Những 
đối tượng này chỉ đang diễn ra trên thân và/hoặc trên 
tâm. Thiên nằm ở phần sau này, là công việc của tâm và 
là công việc để cải thiện tâm. 
Một thiền sinh có ba nhiệm vụ và chúng ta sẽ thực 


hiện lần lượt: (1) có chánh kiến, (2) có chánh niệm và 


Sayadaw U Tejaniya | TH 


cuối cùng là (3) thực hành liên tục. Khi kinh nghiệm điều 
gì đó, chúng ta cần nhắc nhở bản thân mình rằng đây là 
một đối tượng của thiên và rằng tâm đang hay biết nó. 
Không nên cho rằng đây là kinh nghiệm xấu hay đây là 
kinh nghiệm tốt. Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá mọi 
thứ đúng như bản chất của nó. Những gì đang được hay 
biết chỉ để được hay biết, không phải để yêu hay ghét, 
mong muốn hay chối bỏ. Thay vào đó, chúng ta nhắc 
nhở bản thân rằng tất cả những øì đang xảy ra, những gì 
chúng ta đang kinh nghiệm và quan sát đều là tự nhiên. 
Chúng ta nên nhắc nhở bản thân rằng các đối tượng sẽ 
luôn tuân theo bản chất tự nhiên của chúng, rằng chúng 
đang làm công việc của mình và rằng chúng đang được 
nhìn, được nghe hay được kinh nghiệm. Nếu chúng ta 
không nhắc nhở bản thân về bản chất này thì tâm sẽ 
dao động, lúc này thì ham muốn, lúc khác lại chối bỏ. 


Ham muốn và chối bỏ làm méo mó “lăng kính” của tâm. 


Dù bản thân đối tượng không quan trọng nhưng 
chúng ta lại cần biết về đối tượng và quan sát đối tượng 
một cách rõ ràng. Đôi khi tôi nói rằng chúng ta cân có 
sự chánh niệm 60/40, có nghĩa là chúng ta dành 60% sự 
chú ý tới tâm quan sát và 40% tới đối tượng. Chúng ta 


cần chú ý nhiều hơn tới tâm quan sát vì những phiền não 


TH2 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


như tham, sân, sĩ xảy ra trong tâm và những phiền não 
này che phủ tâm. Chúng ngăn không cho chúng ta nhìn 
nhận một cách rõ ràng; chúng ta không thể quan sát các 


đối tượng như chúng thực sự là. 


Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về những khía cạnh khác 
nhau của thiền. Có năm phẩm chất tâm thực hiện công 
việc thiên. Những phẩm chất đó là: niệm, tấn, tín, định 
và tuệ. Đây là năm phẩm chất mà chúng ta đang cổ gắng 
vun bồi trong tâm. Đồng thời, cũng có sáu đối tượng 
giác quan phát sinh ở sáu cửa giác quan. Sáu đối tượng 
giác quan này là những bước đệm theo nghĩa là chúng ta 
sử dụng những đối tượng phát sinh ở sáu cửa giác quan 


này để vun bồi năm phẩm chất thiện của tâm. 


Khi chúng ta hành thiền, bất kì hiện tượng hay kinh 
nghiệm nào được hay biết đều trở thành đối tượng. 
Chúng ta cũng cân quan sát một cách tỉnh thức những 
gì chúng ta hay biết. Chúng ta cũng cân biết cách thức 
nhìn nhận các đối tượng, cần có cái nhìn đúng đắn về 
đối tượng và có khả năng suy xét về chúng đúng cách. 
Chúng ta có thể làm một trong những điều sau: ghi nhớ 
rằng các đối tượng chỉ là tự nhiên, hay ghi nhớ rằng các 


đối tượng chỉ là những thứ đang được hay biết mà thôi. 


Sayadaw U Tejaniya | T18 


Trong Satipatthana, chánh niệm hay sự chú ý (tôi sử 
dụng luân phiên hai thuật ngữ này) là yếu tố đầu tiên 
trong năm phẩm chất thiện của tâm. Chúng ta vun bồi 
bốn phẩm chất còn lại thông qua chánh niệm liên tục. 
Nói một cách đơn giản, chánh niệm là việc không quên 
có mặt trong hiện tại, hay biết một trong sáu đối tượng 
giác quan bất kì hoặc cả sáu đối tượng giác quan (trên 
thân và/hoặc trên tâm) đang diễn ra ngay lúc này. Tôi 
thường sử dụng những từ như chú ý, chánh niệm, ghi 
nhớ, nhớ, nhận biết và ghi nhận để diễn tả từ Pa|i là sati. 
Tôi không muốn sử dụng những thuật ngữ như tập trung 
hay thể nhập vào đối tượng vì tôi không thích cảm giác 
về sự nỗ lực mạnh mẽ mà những cụm từ này mang lại. 

Có lần tôi ngồi trong một chiếc xe do thiền sinh lái. 
Khi một chiếc xe khác vượt qua, thiền sinh này hỏi “Con 
hay biết có một chiếc xe vừa chạy qua như vậy đã đủ để 
gọi là chánh niệm trong thiền chưa ạ?” Chưa. Chưa hoàn 
toàn đủ. Tất cả chúng ta đều biết rằng có một chiếc xe vừa 
vượt qua cho dù chúng ta có đang thiên hay không. Vậy 
cái biết trong thiền khác gì so với cái biết thông thường? 
Có cái “nhìn”, cái “nghe”, sự suy nghĩ vd người hành thiên 
biết một cách có ý thức rằng họ đang kinh nghiệm những 


điều này. Người không hành thiền biết rằng có một chiếc 


TH | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


xe vừa chạy qua nhưng không hướng tới kinh nghiệm 
của chính mình. Thay vào đó, có thể anh ta chỉ hướng 
đến khái niệm về cái vừa xảy ra, ở đó sự suy nghĩ đã xử lí 
toàn bộ kinh nghiệm. Vì thế tôi mới nói chánh niệm là 
khi bạn nhận biết sáu đối tượng giác quan qua sự kinh 


nghiệm trực tiếp của mình. 


Chẳng hạn, nếu ngay bây giờ tôi đang ngôi trên một 
tấm thảm và tôi nhận biết được là có tấm thảm, điều 
này chưa được gọi là chánh niệm trong thiền. Khi tôi 
nhận biết được tiến trình nhìn hay cảm nhận, cái tiến 
trình đã giúp tôi nhìn thấy, cảm thấy và hiểu rằng cái 
này là một tấm thảm thì đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi 
đang hay biết kinh nghiệm này. Chỉ hay biết khía cạnh 
mang tính khái niệm của kinh nghiệm thì chưa phải là 
chánh niệm. Chúng ta không quan tâm tới khái niệm về 
cái thảm khi chúng ta đang trong tiến trình nhìn hay cảm 
nhận. Chúng ta cần các khái niệm để phục vụ cuộc sống 
hằng ngày nhưng trong thiên, chúng ta cần hay biết tiến 
trình nào đang chạy ngầm phía sau những øì đang diễn 
ra trong tâm, tiến trình nào đang chạy ngầm phía sau tự 


nhiên và thực tại. 


Vì thể, bạn hay biết và duy trì sự hay biết đó. Bạn 


không cân phải sử dụng nhiều năng lượng để hay biết. 


Sayadaw U Tejaniya | TI8 


Không cân phải tập trung nhiều nhưng bạn cần sử dụng 
chánh tỉnh tấn để duy trì việc nhắc nhở bản thân hay biết 
một cách liên tục. Nếu có thể sử dụng năng lượng theo 
cách đúng đắn đó thì bạn có thể tiếp tục thực hành suốt 
cả ngày mà không thấy mệt. Hãy cổ gắng duy trì sự chánh 


niệm đó trong quãng thời gian dài hơn, suốt cả ngày. 


Bạn có thể nhẹ nhàng lấy một đối tượng mà bạn hay 
biết và sử dụng nó làm đối tượng nền để khám phá rộng 
hơn. Khi thực hành liên tục trong cuộc sống hằng ngày, 
tôi thường sử dụng cảm giác làm nền tảng. Từ đó, tôi bắt 
đầu chú ý tới việc các suy nghĩ ảnh hưởng tới cảm giác 
thể nào và các cảm giác ảnh hưởng tới suy nghĩ ra sao. 
Tôi dần dần học hỏi và hiểu được tất cả những mối quan 
hệ này. 

Bạn có thể ngôi, đi hay nằm khi hành thiền trong 
cuộc sống hằng ngày. Tư thể không quan trọng và thậm 
chí ít quan trọng hơn trong cuộc sống hằng ngày khi bạn 
phải giải quyết công việc. Tuy nhiên, thời gian biểu hành 
thiên ở đây là toàn thời gian kể từ khi thức giấc vào buổi 
sảng cho tới khi bạn đi ngủ. 

Bạn cũng cần biết cách thức quan sát các đối tượng 


đang sinh khởi. Cho dù chúng là các đối tượng giác quan 


TI6 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu bạn đang tham hay sân với bất cứ 
loại âm thanh nào thì chứng tỏ bạn có 
nhìn nhận sai lầm về kinh nghiệm đó. 


— CN YNNGG, 


f.:iN» 


NN: 


Sayadaw U Tejaniya | TH 


hay kinh nghiệm của bạn thì bạn cũng cân coi chúng như 
là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là không 
thể tìm thấy cái gì là “bạn” hay “tôi”. Toàn bộ tự nhiên chỉ 
là quá trình của nhân và quả. Không có cải gì là tốt hay 


xấu cố hữu ở những đối tượng này. 


Khi bạn gặp trở ngại với những đối tượng nhất 
định, hãy quay trở lại với chánh kiến: coi âm thanh chỉ là 
âm thanh. Âm thanh là một đối tượng và nó chỉ là hiện 
tượng tự nhiên mà thôi. Đây là cách suy nghĩ bạn nên 
có. Chỉ dẫn trong Satipatthãna Sutta (Kinh Niệm xứ) là 
hãy ghi nhận kinh nghiệm như nó là. Nếu bạn đang tham 
hay sân với bất cứ loại âm thanh nào thì chứng tỏ bạn có 
nhìn nhận sai lầm về kinh nghiệm đó. Với những ai có 
chánh kiến thì samadhi hay sự định tâm tự động có mặt. 

Khái niệm chỉ là cái tên được gán cho một thực tại. 
Khi có chánh niệm về thực tại, bạn có thể nhìn thấy cả cái 
tâm đang khái niệm hóa và thực tại. Bạn sẽ ghi nhận âm 
thanh chỉ là âm thanh (thực tại) đồng thời thấy cả sự giải 
nghĩa cho một âm thanh nhất định (khái niệm). Khi bạn 
băng qua đường và bạn nghe thấy có tiếng xe đang đi tới 
thì bạn cũng cần phải quan sát xem liệu có phải chiếc xe 
đang đi tới hay không. Bạn có thể biết rằng âm thanh chỉ 


là âm thanh nhưng trí tuệ cũng phải hiểu âm thanh đó 


TI8 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


nghĩa là gì. Có hai loại trí tuệ đang vận hành ở đây: trí tuệ 
hiểu cái khái niệm về một chiếc xe đang đi tới và trí tuệ 
hiểu cái thực tại đó là âm thanh chỉ là âm thanh. 

Hiểu biết thì khác với việc chỉ kinh nghiệm mà thôi. 
Hiểu biết nghĩa là bạn nhận ra rằng: Đây là thực tại. Đôi 
khi kinh nghiệm không có nghĩa là bạn thực sự hiểu nó và 
cái nhìn thay đổi. Bạn có thể biết rằng cái gì đó là một đối 
tượng, đối tượng đó bạn không thể xúc chạm hay cảm 
nhận mà chỉ đơn thuân hiểu rằng đây là cái gì đó đang 


được hay biết và do đó nó có vai trò là một đối tượng. 


Tương tự đối với tâm suy nghĩ, khi bạn thấy tâm 
đang suy nghĩ, hãy hay biết nó. Nếu có ít suy nghĩ hơn, 
hãy hay biết nó. Nếu có nhiều suy nghĩ hơn, hãy hay biết 
nó. Nếu như không có suy nghĩ, hãy hay biết nó. Suy nghĩ 
chính là tâm và tâm được định nghĩa là cái suy nghĩ, cái 
hay biết. Các vấn đề nảy sinh khi có sự sân với suy nghĩ, 
khi bạn có quan niệm rằng không nên suy nghĩ khi đang 
hành thiền. Đủ các loại phản kháng sẽ theo sau tư tưởng 
đó. Không cân phải vật lộn với những suy nghĩ của bạn 
bởi vì tâm suy nghĩ không bao giờ là một vấn đề. Nếu 
như có rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra thì cũng không 
cần phải giảm bớt nó! Tất cả những gì bạn phải làm là 


nhận biết đi nhận biết lại rằng tâm đang suy nghĩ. Xét 


Sayadaw U Tejaniya | T18 


cho cùng, bạn chỉ có thể nhận biết được mức độ suy nghĩ 
đó vì có chánh niệm! 

Các thiên sinh gán cho những lần mà họ lạc trong 
suy nghĩ và không biết rằng mình đang suy nghĩ là có tâm 
phóng dật. Tầm sinh lên ở thời điểm hiện tại và cũng diệt 
đi ở thời điểm hiện tại. Những suy nghĩ về gia đình hay 
công việc xuất hiện trong tâm và chúng ta có thể nhận 
biết những suy nghĩ này mỗi lần chúng xuất hiện. Thực 
tế là tâm không phóng dật đi đâu hay cũng không tới nơi 
nào cả mà nó nghĩ về quá khứ và tương lai trong thời 
điểm hiện tại. 

Bạn có thể liên hệ tới cơn đau theo cách tương tự. 
Khi bạn thấy dù chỉ một chút đau thôi, đầu tiên hãy kiểm 
tra thái độ của bạn. Nếu tâm cảm thấy không thoải mái 
thì hãy điều chỉnh thái độ, nhắc bản thân bạn rằng đây 
chỉ là hiện tượng tự nhiên. Sau khi đã đưa chánh kiến 
vào, hãy quan sát sự khó chịu hay chống đối trong tâm. 
Trước hết, hãy quan sát sự chống đối này và sau đó bạn 
có thể quan sát những cảm giác thực sự trên thân. Bắt 
đầu bằng câu hỏi tại sao bạn lại quan sát cơn đau? Bạn 
có muốn cơn đau biến mất không? Nếu như chúng ta 
ngồi lâu thì việc cơ thể trở nên khó chịu là điêu tự nhiên. 


Chúng ta cân quan sát cơn đau bởi vì chúng ta muốn 


180 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


hiểu một điêu gì đó về bản chất của cái đau; chúng ta 
không quan sát cơn đau với hy vọng rằng nó sẽ biến mất. 
Tại sao bạn lại nghĩ rằng chân của bạn đau khi nó đau? 
Câu trả lời đơn giản nhất đó là chân của bạn đau vì bạn 
có cái chân. Khi có cái thân thì cũng sẽ có cái đau trên 
thân. Đó chính là chánh niệm và chánh kiến mà chúng ta 


có thể phát triển. 


Cuối cùng, công việc quan trọng trong số ba nhiệm 
vụ của một thiền sinh đó là phải thực hành liên tục. Cho 
dù làm gì đi nữa, đầu tiên hãy hay biết về bản thân mình 
và sau đó mới đi thực hiện công việc. Bạn có thể có chánh 
niệm tương đối liên tục khi ngồi thiền nhưng rồi bạn 
cũng sẽ phải đứng dậy. Khi đứng dậy điều gì bạn biết đến 
trước tiên? Đó có thể là sự chuyển động của bàn tay hay 
đôi chân hay chỉ là mức năng lượng bạn đang dùng cho 
các công việc bạn làm. Hãy hay biết điều đó và những gì 
xảy ra sau đó. Nếu bạn đồng thời hay biết tất cả những 
chuyển động trên thân và những gì đang diễn ra trên tâm 


thì thậm chí còn tốt hơn nữa. 


Khi ngồi thiền bạn có thể lấy toàn thân làm đối tượng 
và hay biết bất cứ cái gì trở nên rõ ràng và quan sát sự 
thay đổi của nó. Nếu bạn quen với việc sử dụng một đối 


tượng để neo tâm thì hãy sử dụng cái neo đó làm điểm 


Sayadaw U Tejaniya | f81 


khởi đầu. Bạn có thể sử dụng sự hay biết về hơi thở vào 
và hơi thở ra ở chóp mũi (ãnãpänasati - niệm hơi thở), 
sự phồng lên và xẹp xuống của bụng hay âm thanh để 
làm điểm neo. Đây chỉ là một vài ví dụ. Bạn có thể sử 
dụng bất kỳ đối tượng nào mà bạn dễ nhận biết để làm 
điểm neo nhằm thiết lập chánh niệm. Điểm neo này sẽ 
hướng tâm trí vào việc hay biết và một khi bạn hay biết 
bất kỳ đối tượng nào trong một khoảng thời gian thì về 
cơ bản, tâm sẽ bắt đầu biết đến các đối tượng khác. Đó 
là điều tốt. Điêu đó nghĩa là chánh niệm đang trở nên tốt 
hơn. Khi chánh niệm tốt, có cảm giác như nó hay biết 


bốn hay năm đối tượng cùng một lúc. 


Bạn đang quan sát mọi thứ để hiểu được bản chất 
của kinh nghiệm trên thân-tâm này. Bạn có thể hiểu gì 
về những trải nghiệm này? Bạn đã thực hành được một 
thời gian dài, bạn đã quan sát thân, quan sát tâm và bạn 
đã thực hành như vậy được nhiều năm. Bạn hiểu thêm 
được gì về thân và tâm này cũng như sự ảnh hưởng lẫn 
nhau giữa thân và tâm? 

Mục đích của việc thực hành Satipatthana (Thiên Tứ 
Niệm Xứ) là để hiểu một cách sâu sắc. Khi có hiểu biết 
đúng, khi chúng ta có nhận thức đúng về bản chất của sự 


vật thì sẽ có sự tĩnh tại trong tâm. Trạng thái tĩnh tại này 


182 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


Nếu như bạn dính mắc mạnh mẽ vào 
các ý kiến của mình, sẽ có sự 
kích động khi ai đó đưa ra ý 
kiến trái ngược. 


Sayadaw U Tejaniya | 188 


là sản phẩm phụ của sự hiểu biết hay tuệ giác. Mục đích 


thực sự của Thiền Tứ Niệm Xứ là để có hiểu biết. 


Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được bản chất của 
cơn đau nếu chúng ta chỉ chằm chằm nhìn nó và nó biến 
mất? Xin hãy kiên nhẫn. Khi có cơn đau, hãy quan sát 
phản ứng ở trong tâm và chỉ quan sát cho đến khi nào 
cơn đau còn có thể chịu đựng được. Khi bạn thay đổi tư 
thế, hãy quan sát hai động cơ có thể có ở đằng sau: 1) tâm 
tham cảm giác dễ chịu hơn, hoặc 2) hiểu rằng nếu bạn 
tiếp tục ngồi ở vị trí đó thì tâm sân sẽ tăng trưởng. Bạn 
không muốn phát triển tâm sân cũng như không muốn 
phát triển tâm tham. Khi hiểu rằng cơn đau có thể trâm 
trọng hơn, bạn khiến cơn đau mất đi và bản thân cảm 


thấy thoải mái hơn để ngăn sự tăng trưởng của tâm sân. 


Cuối cùng, hãy cùng thảo luận về việc nói chuyện. 
Chúng ta nên cố gắng thực hành chánh ngữ, chỉ nói 
những gì cân thiết và phù hợp. Để làm được điều đó, 
chúng ta thực sự cần phải có chánh niệm. Việc nói chuyện 
diễn ra xung quanh chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. 
Bạn không nên chỉ ngưng nói mà không có sự hay biết 
bạn cần làm gì. Hãy tự kiêm chế một chút đồng thời hay 


biết, suy xét và hiểu trước khi bạn nói. Khi đó bạn cũng 


184 | GÓP NHẶT BỤI VÀNG 


sẽ biết liệu có cần phải nói hay không. Nếu bạn đã muốn 
nói điêu gì đó và bạn kiềm chế không nói thì hãy tiếp tục 
hay biết và ghi nhận rằng bạn đang không nói nhưng hãy 


quan sát cái suy nghĩ đang diễn ra ở trong tâm. 


Rất nhiều điều có thể diễn ra khi bạn nói. Nếu bạn bị 
kích động khi đang nói chuyện với ai đó thì việc bạn bị 
kích động trong khi vẫn đang hiện diện ở đó, với người 
đó, có thể châm ngòi cho những cảm xúc khác như bực 
bội hay giận dữ. Trong khi tâm có thể vẫn cảm thấy khó 
chịu thì ít nhất bạn vẫn có thể chánh niệm. Mục đích của 
việc chánh niệm khi nói không phải để có một phản ửng 
hoàn toàn khôn ngoan mà là để có một cuộc nói chuyện 
trong chánh niệm. Bạn có thể đã đánh mất sự cân bằng 
vào thời điểm đó nhưng điều bạn cân biết là có sự chánh 
niệm xuyên suốt cuộc nói chuyện. Nếu như bạn dính 
mắc mạnh mẽ vào các ý kiến của mình thì sẽ có sự kích 
động khi ai đó đưa ra ý kiến trái ngược. Điều này cũng 
giống như Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong tình trạng 
chiến tranh do sự khác biệt về mặt hệ tư tưởng. Bạn có 
thể học được một số bài học từ những cuộc nói chuyện 
có chánh niệm này. Bất cứ khi nào nói điều gì đó sai trái 
thì chúng ta sẽ gánh lấy một chút đau khổ nhưng nếu có 


chánh niệm ở bên, chúng ta sẽ luôn học hỏi được. 


Sayadaw U Tejaniya | 188 


Hãy cẩn thận hơn một chút khi ở nhà. Khi ở nhà thì 
mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều nếu chánh niệm luôn có mặt, 
đặc biệt là khi chúng ta mang chánh niệm vào những 
tình huống trong cuộc sống. Khi nói chuyện với những 
người khác, bạn học cách nhận ra những ý định của họ 
và học cách nói chuyện giúp bạn quản lý được bản thân 
đồng thời quản lý được cả cuộc trò chuyện. Chúng ta bắt 
đầu biết những gì mình định nói trước khi chúng ta nói 
và cuối cùng chúng ta có thời gian để lựa chọn cách phản 


ứng khéo léo. 


Sayadaw U Tejaniya | 181 


Lời đề tặng 


Món quà Pháp bảo này đến với bạn từ cộng đồng các 
hành giả và các nhà hảo tâm - những người mà Pháp 


đã có ảnh hưởng đến họ theo cách không thể nghĩ bàn. 


Nguyện cho bạn cũng gặt hái được ích lợi từ ba mức độ 
trí tuệ thông qua sự cúng dường Pháp bảo này, đó là 
hiểu được Pháp cao thượng, 
thực hành chánh Pháp và 
gặt hái được trái ngọt của Pháp. 


Và nguyện cho tất cả được giải thoát Niết bàn. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Sabbadaänam Dhammadänam Jinäti 


Pháp Thí Thắng Mọi Thí 


Cuốn sách này được ấn tổng với sự hùn phước 


của các thí chủ: 


Bùi Thanh Hằng Nguyễn Thạch Bích 
Bùi Thanh Trung Nguyễn Thái Phúc 
Bùi Thị An Duyên Nguyễn Thanh Bình 
Bùi Thu Hương Nguyễn Thanh Hiền 
Bùi Trần Thùy Trâm Nguyễn Thị Bình 
Bùi Văn Ninh Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Đặng Anh Tuấn Nguyễn Thị Dung 


Đặng Hoàng Kỳ Nguyễn Thị Hà 


Đào Phương Dung Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Đỗ Thị Hồng Thy Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Đỗ Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Dương Ngọc Cường Nguyễn Thị Ngọc Mai 
Dương Thanh Hoa Nguyễn Thị Ngọc Xanh 
Gđ Hùng Hà - Duy Hoàng Nguyễn Thị Nguyệt 

Gđ Phạm Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thanh Vân 


Gđ Trung Lâm Anh 
Hải Phòng 

Gia Đình Đức Huệ 
GX 

Hà Bích Thủy 

Hà Lê Thiện Ái 
Hoa Lan 

Hoàng Thảo Uyên 
Hoàng Thị Thanh 
Hoàng Văn Bình 
Huan Nguyen 
Huỳnh Minh Tuấn 
Khuất Đình Đăng 


Kiên Nguyễn 


Lại Hồng Nhung 
Lâm Ngọc Hoa 
Lê Hồng Thúy 
Lê Hữu Thịnh 
Minh Hiếu 
Minh Hương 
My Anh 


Nguyễn Thị Thảo 
Nguyễn Thị Thu Giang 
Nguyễn Thị Thu Thảo 
Nguyễn Thị Thủy 
Nguyễn Thị Thuý Thảo 
Nguyễn Thị Trang Nhung 
Nguyễn Thụy Ngọc Anh 
Nguyễn Tiến Trung 
Nguyễn Trọng Chiến 
Nguyễn Trung Hiếu 
Nguyễn Tuyết Trang 
Nguyễn Văn Hùng 
Nguyễn Văn Tâm 
Nguyễn Văn Viên 
Nguyễn Việt Hùng 
Nguyễn Võ Thu Xuân 
Nhật Quang 

Nhung Nguyễn 

Phạm Chi Thanh 

Phạm Thị Chiều 

Phạm Thị Như Nguyện 


Nga Nguyễn Phan Thanh Phát 
Ngô Thị Thùy Chinh Phan Thị Phuong Thuy 
Ngọc Châu Phùng Thị Kim Ngọc 
Ngọc Huyền Phương 

Nguyễn Bá Khiêm Quỹ Ấn Tống Sách 
Nguyễn Đắc Thọ Chữa Lành Nỗi đau 
Nguyễn Đình Kiên Trân Quốc Trọng 
Nguyễn Đức Thiện Trần Thị Thanh Hạnh 
Nguyễn Đức Triều (Pd. Huệ Đức) 
Nguyễn Dương Anh Trần Thuỳ Dung 
Nguyễn Hải Yến Trân Văn Huy 
Nguyễn Hải Yến Trần Văn Tâm 
Nguyễn Hiền Thu Trần Xuân Huy 
Nguyễn Hoàng Anh Trịnh Mỹ Linh 
Nguyễn Hồng Hà Trịnh Việt Hùng 
Nguyễn Hồng Vần Trịnh Xuân Tuấn 


Nguyễn Hữu Khiêm Trương Thị Kim Châu 


Nguyễn Hữu Trung Văn Tấn 

Nguyễn Huy Tuấn Vân Thị Quỳnh Như 
Nguyễn Khánh Hà Viên Thị Hồng Vần 
Nguyễn Lê Thị Ngọc Hà Võ Quang Đại 


Nguyễn Minh Chi 
Nguyen Minh Hai 
Nguyễn Minh Quân 
Nguyễn Ngọc Hoa 


Nguyễn Ngọc Tú 


Nguyễn Quang Sáng 
Nguyen Quoc Hung 


Võ Thị Mỹ Hằng 

Võ Thị Tân Vũ 

Võ Thị Thân 

Vũ Như Hảo 

Vũ Thị Kim Tươi 

Vũ Thị Phương Thảo 
Các thí chủ khuyết danh 


...và tất cả các quý vị đã, đang và sẽ tham gia vào 


công việc đem cuốn sách này tới tay độc giả. 


Idam me Duññam nibbãnassa paccayo hotu. 


Với phước báu này, xin nguyện là 


duyên chứng ngộ Niết bàn. 


LIÊN HỆ THỈNH SÁCH 
Trân Anh Đức — SĐT: 0981988801 
Đỗ Thị Thanh Phương - SĐT: 0915922482 
Nhóm Thiền Giữa Đời Thường 
Fanpage: www.facebook.com/thiengIuadoithuong 

Website: www.thiengiuadoithuong.org 
Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy 
Fanpage: www.facebook.com/TvPGNT 


SÁCH ẤN TỐNG - PHÁT TẶNG MIỄN PHÍ 


Cuốn sách đã được sự cho phép của Sayadaw U TeJaniya 
để biên dịch và phát hành với mục đích phi thương mại. 


Toàn bộ nội dung sách đã được đăng ký bản quyền. Tất 
cả các hình thức tái bản, sao chép một phân hay toàn 
bộ nội dung cuốn sách này vì mục đích thương mại đều 
được coi là hành động vi phạm bản quyên. 


Quý vị nào có mong muốn tái bản sách dưới hình thức 
ấn tổng - phát miễn phí vui lòng liên hệ theo các địa chỉ 
bên trên. 


